PHẬT HỌC PHỔTHÔNG 
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa 
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 
KHOÁ THỨ 3: THINH VĂN THỪA PHẬT GIÁO 


Bài Thứ 1 


Khái Niệm Tổng Quát Vê Tứ Diệu Đế (Ariya Saccani) 


A. Mở Đề 


Nguyên Nhân Và Hoàn cảnh Đức Phật Thích Ca Giảng Về Pháp Tứ Diệu Đế Lần Đầu Tiên 


Đức Phật Thích Ca, sau khi thành đạo dưới cội cây bồ đề, liền nghĩ đến việcđem giáo lý của Ngài vừa 
chứng được ra truyền bá cho chúng sanh. Nhưng giáo lý của Ngài là giáo lý cao siêu, thâm diệu, còn 
chúng sanh phần đông căn cơ còn thấp kém, khó có thể giác ngộ nhanh chóng như Ngài được. Nhưng 
không lẽ vì giáo pháp của Ngài thậm thâm vi diệu mà không giáo hóa chúng sanh? Đế làm tròn nhiệm 
vụhóa độ của nhà Phật phương tiện nói pháp Tứ Diệu Đế là Tiệm giáo để cho chúng sanh dễ bề tu 
hành. 


Quan sát căn cơ năm người bạn đồng tu với Ngài trước kia là nhóm ông Kiều Trần Như, có thể khai 
ngộ được với pháp Tứ Diệu Đế, đức Phật đi đến Lộc Uyển là nơi họ đang tu hành để nói pháp Tứ Diệu 
Đế. 


Sau khi nghe Phật thuyết pháp Tứ Diệu Đế, thánh kiến mê lầm tan vỡ, trí huệsiêu thoát xuất hiện, 
năm vị này được ngộ đạo, chứng nhập quả vị A La Hán. Đó là năm vị đệ tử đầu tiên của đức Phật 
Thích Ca. 


PHẬT HỌC PHỔTHÔNG 


Hòa Thượng Thích Thiện Hoa 
Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 


KHOÁ THỨ 3: THINH VĂN THỪA PHẬT GIÁO 


Bài Thứ 1 
Khái Niệm Tổng Quát Về Tứ Diệu Đế (Ariya Saccani) 
A. Mở Đề 


Nguyên Nhân Và Hoàn cảnh Đức Phật Thích Ca Giảng Về Pháp Tứ 
Diệu Đế Lần Đầu Tiên Đức Phật Thích Ca, sau khi thành đạo dưới cội 
cây bồ đề, liền nghĩ đến việcđem giáo lý của Ngài vừa chứng được ra 
truyền bá cho chúng sanh. Nhưng giáo lý của Ngài là giáo lý cao siêu, 
thâm diệu, còn chúng sanh phần đông căn cơ còn thấp kém, khó có 
thể giác ngộ nhanh chóng như Ngài được. Nhưng không lẽ vì giáo 


pháp của Ngài thậm thâm vi diệu mà không giáo hóa chúng sanh? Để 
làm tròn nhiệm vuhóa độ của nhà Phật phương tiện nói pháp Tứ 
Diệu Đế là Tiệm giáo để cho chúng sanh dễ bề tu hành. 


Quan sát căn cơ năm người bạn đồng tu với Ngài trước kia là nhóm 
ông Kiều Trần Như, có thể khai ngộ được với pháp Tứ Diệu Đế, đức 
Phật đi đến Lộc Uyển là nơi họ đang tu hành để nói pháp Tứ Diệu 
Đế. 


Sau khi nghe Phật thuyết pháp Tứ Diệu Đế, thánh kiến mê lầm tan 
vỡ, trí huệsiêu thoát xuất hiện, năm vị này được ngộ đạo, chứng 
nhập quả vị A La Hán. Đó là năm vị đệ tử đầu tiên của đức Phật 
Thích Ca. 


Từ đây về sau, Tứ Diệu Đế là giáo lý căn bản về Tiệm giáo (phương 
pháp tu chứng từ từ) và đã giác phộ cho không biết bao nhiêu đệ tử 
của Phật. 


Ngày nay, chúng tôi đem giáo pháp Tứ Diệu Đế ra trình bày với quí vị 
độc giải trong tập sách này, cũng không ngoài mục đích ấy. 


B. Chánh Đề 
I. Định Nghĩa Về Tứ Diệu Đế 


Tứ là bốn; Diệu là hay đẹp, quý báu, hoàn toàn; Đế là sự chắc chắn, 
rõ ràngđúng đắn nhất. Chữ Phạn là Ariya Saccani. 


Tứ diệu đế là bốn sự thật chắc chắn, quí báu, hoàn toàn nhất, không 
có một giáo lý ngoại đạo nào có thể sánh kịp. Với bốn sự thật mà 
Đức Phật đã phát huyđây, người tu hành có thể từ địa vị tối tăm, mê 
mờ, đi đần đến quả vị giác ngộmột cách chắc thật, không sai chạy, 
như một ngọn đuốc thiêng có thể 


soi đường cho người bộ hành đi trong đêm tối đến đích. Vì cái công 
dụng quí báu, mầu nhiệm, vô cùng lợi ích như thế nên mới gọi là 
Diệu. 

Chữ Đế còn có nghĩa là một Sự Thật lớn nhất, cao nhất, bao trùm tất 
cả các SựThật khác, và muôn đời bất di bất dịch, chứ không phải là 
sự thật hạn cuộc trong không gian và thời gian. 

Trong giáo lý Tiểu thừa thì Tứ diệu đế là giáo lý căn bản. 


I. Tứ Diệu Đế Gồm Những Gì? 


Tứ diệu đế là: Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế. 


1. Khổ đế (Dukkha): Khổ đế là chân lý chắc thật, trình bày rõ ràng 
cho chúng ta thấy tất cả những nỗi đau trên thế gian này mà mỗi 
chúng sinh đều phải chịu, như Sống là khổ, Đau là khổ, Già là khổ, 
Chết là khổ v.v... những nỗi khổ dẫy đầy trên thế gian, bao vây 
chúng ta, chìm đắm chúng ta như nước biển. Do đó, Đức Phật 
thường ví cõi đời là một bể khổ mênh mông. 


2. Tập đế (Sameda Dukkha): Tập đế là chân lý chắc thật, trình bày 
nuyên nhân của bể khổ trần gian, là lý do vì đâu có những nỗi khối 
ấy. Khổ đế như là bản kê hiện trạng của chứng bệnh; còn Tập đế 
như 


là bản nói rõ nguyên nhân của chứng bệnh, lý do vì sao có bệnh. 


3. Diệt đế (Nirodha Dukkha): Diệt đế là chân lý chắc thật, trình bày 
rõ ràng hoàn cảnh quả vị an lành, tốt đẹp mà chúng sanh sẽ đạt đến 
khi đã diệt trừ được những nỗi khổ và những nguyên nhân của đau 
khổ. Diệt đế như là một bản cam đoan của lương y nói rõ sau khi 
người bệnh klành thì sẽ ăn ngon, ngủ yên như thếnào, thân thể sẽ 
tráng kiện, tâm hồn khoan khoái như thế nào. 


4. Đạo đế (Nirodha Gamadukkha). Đạo đế là những phương pháp 
đúng đắn, chắc thật để diệt trừ đau khổ. Đó là chân lý chỉ rõ con 
đường quyết định đi đến cảnh giới Niết Bàn. Nói một cách giản dị, 
đó là những phương pháp tu hành để diệt khổvà được vui. 


Đạo đế cũng như cái toa thuốc mà vị lương y đã kê ra để người bệnh 
mua và những lời chỉ dẫn mà bệnh nhân cần phải y theo để lành 
bệnh. 


II. Bố Cục Kỳ Diệu Của Tứ Diệu Đế 


Tứ diệu đế đã được Đức Phật sắp đặt theo một thứ tự rất khôn khéo, 
hợp lý, hợp tình. Ngày nay các nhà nghiên cứu Phật học Âu Tây, mỗi 
khi nói đến Tứ Diệu Đế,ngoài cái nghĩa lý sâu xa, nhận xét xác đáng, 
còn tóm tắt tán thán cái kiến trúc, cái bố cục, cái thứ lớp của toàn bộ 
pháp môn ấy. 


Trước tiên, đức Phật chỉ cho chúng sanh thấy cái thẳm cảnh hiện tại 
của cõiđời. Cái thảm cảnh bi đát này nằm ngay trước mắt ta, bên tai 
ta, ngay trong chính mỗi chúng ta; những sự thật có thể thấy, nghe, 
ngửi, nếm, sờ được, chứkhông phải những sự thật xa lạ ở đâu đâu. 
Đã là một chúng sanh, ai không có sanh, ai không đau ốm, ai không 


già, ai không chết v.v...? Và những trạng thái ấyđều mang theo tánh 
chất khổ cả. Đã có thân, tất phải khổ. Đó là một chân lý rõ ràng, giản 
đị, không ai là không nhận thấy, nếu có một chút ít nhận xét. 


Khi chỉ cho mọi người thấy cái khổ ở trước mắt, ở chung quanh và 
chính trong mỗi chúng ta rồi, đức Phật mới đi qua giai đoạn thứ hai, 
là chỉ cho chúng sanh thấy nguồn gốc, lý do của những nỗi khổ ấy. 


Ngài đã từ hiện tại đi dần về quá khứ, đã từ bề mặt đi dần xuống bề 
sâu, đã từ cái dễ thấy đến cái khó thấy. Nhưthế là lý luận của Ngài 
đã đặt căn bản lên thực tại, lên những điều có thể chứng nghiệm 
được, chứ không phải xa lạ, viển vông, mơ hồ. 


Đến giai đoạn thứ ba, đức Phật nêu lên trình bày cho chúng ta thấy 
cái vui thú của sự hết khổ. Giai đoạn này tương phản với giai đoạn 
thứ nhất: giai đoạn trên khổ sở như thế nào, thì giai đoạn này lại vui 
thú như thế ấy. Cảnh giới vui thú mà Ngài trình bày cho chúng ta 
thấy ở đây, cũng không có gì là mơ hồ,viển vông, vì nếu đã có cái 
khổ tất có cái vui và khi đã thấy rõ được cái khổnhư thế nào, thì mới 
hăng hái tìm cách thoát khổ và khao khát hướng đến cái vui mà đức 
Phật đã giới thiệu. 


Đến giai đoạn thứ tư là giai đoạn Phật dạy những phương pháp để 
thực hiện cái vui ấy. Ở đây chúng ta nên chú ý là đức Phật trình bày 
cảnh giới giải thoát trước, rồi mới chỉ bày phương pháp tu hành sau. 


Đó là một lối trình bày rất khôn khéo, đúng tâm lý: trước khi bảo 
người ta đi, thì phải nêu mục đích sẽ 


đến như thế nào, rồi để người ta suy xét, lựa chọn có nên đi hay 
không. nếu người ta nhận thấy mục đích ấy cao quý, đẹp đẽ, khi ấy 
người ta mới hăng hái, nỗ lực không quản khó nhọc, để thực hiện 
cho được mục đích ấy. 


Như thế, chúng ta có thể phác họa lại cái bố cục của bức họa Tứ 
Diệu Đế nhưsau: Chúng ta đang đứng trước một bức họa vĩ đại gồm 
có hai phần chính: Phần dưới là một bể thẳm mênh mông, sóng gió 
tơi bời, trong ấy thuyền bè đang bị đắm chìm, với vô số nạn nhân 
đang lặn hụp, kêu la, khóc lóc, chới với... (Khổ đế). 

Trong cái phần này của bức tranh, ta cũng thấy được những nguyên 
nhân gây ra những thẩm họa ấy: đó là những luồng gió dục vọng, 
tham, sân, si... những đám mây vô minh đen nghịt, che khuất cả 


mặt trời (Tập đế). 


Nhìn đến phần trên của bức họa, ta thấy quang cảnh dần dần sáng 
sủa, yên tĩnh; ở đây, giông tố 


không đến được, không có những vực sâu, hố hiểm, không có những 
nạn nhân đang rên siết, khóc than... đây là một miền cao nguyên, 
càng lên cao, cảnh trí càng đẹp đẽ, yên vui. Người ở đây trông có vẻ 
bình tĩnh, thảẳnh thơi, vui vẻ lắm; và cũng như cảnh trí, những người 
càng ở tầng bậc cao thì lại càng có dung mạo đẹp đẽ, cốt cách 
phương phi, giải thoát... (Diệt đế). 


Trong phần này, nếu chúng ta chú ý nhìn rõ, thì thấy từ một cảnh ở 
dưới lên một cảnh trên, có những con đường đi với những cái bản đề 
tên đường đi, rất hay như: tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, tứ như ý túc, 
Bát chánh đạo v.v... Trên những con đường ấy, có rất nhiều người 
đang đi lên, và rất ít người đi xuống. Và càng lên cao thì con đường 
lại càng rộng rãi mát mẻ, tốt đẹp và những khách bộ hành lại càng 
mang rất ít hành lý... (Đạo để). 


Bức họa ấy có ghi mấy chữ ở phần dưới là "Thế gian" và phần trên là 
"Xuất thế gian". 


Đây, bức họa Tứ Diệu Đế rõ ràng trình bày ra trước mắt chúng ta hai 
cảnh giới: Thế gian và Xuất thế 


gian, tương phản như thế đó. Những ai đã nhìn được bức họaấy, tất 
đều có một thái độ là muốn xa lánh cảnh ở phần dưới và mong ước 
được sống trong cảnh giới trình bày ở phần trên bức họa. 


IV. Địa Vị Quan Trọng Của Tứ Diệu Đế Trong Toàn Bộ Giáo Lý 
Của đức Phật Thích Ca Tứ Diệu Đế là giáo lý căn bản của đạo Phật, 
không phải riêng đối với Tiểu Thừa mà chung cho cả Đại Thừa nữa. 
Người tu hành muốn có một kết quả chắc chắn, không thể bỏ qua Tứ 
Diệu Đế được. Pháp môn này, tuy tiến chậm, nhưng khi tiếnđược 
bước nào là chắc bước nấy. Pháp môn này tuy không đưa thẳng 
người tu hànhđến quả vị Phật, nhưng với một sự tỉnh tấn và quyết 
tâm nó có thể dễ dàng đưa người tu hành đến quả vị A La Hán. Rồi 
từ quả vị A La Hán, hành giả sẽ tu thêm một pháp môn khác của Đại 
Thừa, để tiến đến quả vị Phật. Căn cơ nào, trình độnào cũng có thể 
tu theo pháp môn này được, chứ không phải như một số pháp môn 
khác, phải cần có một trình độ học thức cao và một trí tuệ trên mức 
trung bình mới có thể theo được. Vì thế, nó là một pháp môn phổ 
thông cho cả hai phái Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa, Nam tông và Bắc 
tông. Ngày nay pháp môn này là pháp môn được phổ biến nhất trên 
thế giới. Các Phật tử Âu Mỹ hầu hếtđều tu theo pháp môn này là 
những tập sách nghiên cứu về đạo Phật, của những nhà Phật học tây 


phương đều nói nhiều nhất về Tứ Diệu Đế. 
C. Kết Luận 
Phật Tử Phải Học và Thực Hành Pháp Tứ Diệu Đế 


Một giáo lý căn bản, quan trọng như Tứ Diệu Đế, người Phật tử 
không thểkhông hiểu được. Không hiểu biết về Tứ Diệu Đế là không 
hiểu biết gì về giáo lýđạo Phật cả. Người Phật tử, hơn ai cả, phải 
thấu triệt cõi đời là khổ. Muốn thế,không gì hơn là hãy lắng nghe 
đức Phật dạy về Khổ đế, vì chỉ có Khổ đế mới nói lên một cách tường 
tận đầy đủ, chính xác về mọi nỗi khổ đau của cõi đời. 


Thấy rõ được mọi nỗi khổ đau rồi, ta cần tìm hiểu vì đâu có khổ, 
nguyên nhân của khổ là đâu. Vì chỉ 


khi nhận thấy được nguồn gốc của nó, mới có thể diệt trừtận gốc nó 
được. Điều này, cũng không chỗ 


nào nói rõ ràng, phân tích ràng mạch bằng Tập đế. Nhưng thấy được 

mọi nỗi đau khổ của cõi đời và nguồn gốc của nó, không phải để mà 

chán ngán, khóc lóc, rên siết. Nếu thế thì không có gì tiêu cực bi quan 
bằng. Một số dư luận tưởng lầm đạo Phật là yểm thế bi quan là vì họ 
đã dừng lại ở hai phần đầu của Tứ Diệu Đế. 


Nhưng người Phật tử không dừng lại đó. Đã thấy đau khổ làm cho 
cuộc đời xấu xa, đen tối, khổ đau, thì phải diệt trừ đau khổ. Hạnh 
phúc không đâu xa, hạnh phúc hiện ra sau khi đã diệt trừ được đau 
khổ. Đau khổ lùi chừng nào thì hạnh phúc đến chừng ấy, như bóng 
tối tan đi đến đâu thì ánh sáng thay vào đến đó. Muốn thấy ánh sáng 
của Niết Bàn thì phải thực hiện những lời dạy của Phật trong Diệtđế. 


Muốn thực hiện Niết Bàn thì phải có đủ phương tiện. Những phương 
tiện này, đức Phật đã cung cấp một cách đầy đủ trong trong Đạo đế. 


Như thế, đức Phật Thích Ca đã làm đầy đủ nhiệm vụ của kẻ dẫn 
đường cho chúng ta đi từ cõi đời đen tối đến quả vị A La Hán. Ngài 
đã đặt vào tay chúng ta một bản đồ chỉ dẫn rõ ràng về cuộc hành 
trình và ban cho chúng ta đầy đủ phương tiện cần thiết trong chuyến 
đi vĩ đại ấy. 


Chúng ta chỉ còn lên đường và bước đi. 


Bài Thứ 2 


Khổ Đế (Dukkha) 
A. Mở Đề 
Đời Là Một Biển Khổ Đầy Mồ Hôi Và Nước Mắt 


Có một số người cho rằng đời là một bữa tiệc dài, không hưởng thụ 
cũng uổng. Do đó, họ không để lỡ 


một dịp nào có thể đem lại cho họ những khoái lạc vật chất. 


Nhưng họ không ngờ rằng những khoái lạc ấy điều là giả dối, lừa 
phỉnh, chẳng khác gì cái khoái lạc mong manh của người khát mà 
uống nước mặn, càng uống lại càng khát; và cổ họng, sau cái phút 
uống vào, lại thêm đắng chát. 


Khế kinh có câu: "Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển". Thật 
thế ! Cõi đời không vui, cõi đời toàn là khổ. Những nỗi vui, nếu có, 
cũng chỉlà tạm bợ, hào nhoáng như một lớp sơn bên ngoài mà thôi; 
chứ bản chất của cõi đời là đau khổ. Cõi đời là một biển đầy mồ hôi 
và nước mắt, trong ấy chúng sinhđang bơi lội, hụp lặn, chìm nổi, trôi 
lăn. Đó là sự thật. Nhưng sự thật ấy, không ai nhìn thấy một cách 
tường tận và nói lên một cách rõ ràng như đức Phậtđã nói trong khổ 
đế, phần thứ nhất của Tứ 


Diệu Đế. 

B. Chánh Đề 

I. Định Nghĩa Chữ Khổ Đế (DUKKHA) 

Khổ đế do chữ Dukkha mà ra. "DU", nghĩa là khó; "KKHA" là chịu 
đựng, khó kham nhẫn. Dukkha nghĩa là đắng; nghĩa rộng là những 
cái gì làm cho mình khó chịu, mình đau đớn như: ốm đau, đói khát, 
buồn rầu, sợ hãi v.v... 

"ĐẾ" là một sự thật vững chắc, đúng đắn, hoàn toàn, cao hơn cả. 
Khổ đế, là sự thật đúng đắn vững chắc cao hơn cả về sự khổ ở thế 
gian. Sự thật này nó rõ ràng, minh bạch không ai có thể chối cãi 


được. 


Dưới đây, chúng ta hãy nghe đức Phật giải bày một cách tường tận, 
sâu sắc, tỉmÏ về sự khổ của thế 


gian. 


I. Luận Về Sự Khổ Của Thế Gian 


Kể cho hết cả sự khổ ở thế gian, thì không bao giờ cùng. Song căn cứ 
theo kinh Phật, có thể phân loại ra làm ba thứ khổ (tam khổ) hay tám 
thứ khổ (bát khổ). 


1. Ba khổ: Ba thứ khổ là: khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. 


a) Khổ khổ: Cái khổ chồng chất lên cái khổ, bản thân đã là khổ, mà 
hoàn cảnh chung quanh lại đè lên bao cái khổ khác, đó là "Khổ khổ" 


Thật thế, mỗi một chúng sanh, tự mình đã là nạn nhân của bao nhiêu 
cái khổ,cái xấu xa; thân thể là một bầu thịt xương dơ bẩn, nếu một 
vài ngày, không săn sóc, rửa ráy, thì thối tha không thể chịu đựng 
được. Hơn nữa, cái thân ấy cũng không bền chắc, mà trái lại rất 
mong manh: khát nước độ ba ngày, ngạt thở độnăm phút, đứt một 
mạch máu, bị nhiễm một số vi trùng độc... thế là mạng vong. 


Lại trên cái khổ sống chết bất ngờ mà con người không làm chủ 
được, còn nhiều cái khổ khác nữa chất chồng, không sao tránh khỏi 
được như: bệnh tật, đói khát, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, áp bức, 
sưu cao thuế nặng v.v... Vì thế nên gọi là "khổ khổ". 


b) Hoại khổ: Trong Khế kinh chép: "Phàm vật có hình tướng đều phải 
bihoại diệt". Thực thế, vạn vật trong vũ trụ đều bị luật vô thường chỉ 
phối, không tồn tại mãi được. Cứng rắn như sắt đá, lâu năm cũng 
mục nát; to lớn nhưtrái đất, mặt trăng, mặt trời lâu ngày cũng tan rã. 
Yếu ớt, nhỏ nhen như thân người, thì mạng sống lại càng ngắn ngủi, 
phù du! Cái búa tàn ác của thời gian đập phá tất cả; mỗi phút mỗi 
giây ta sống, cũng là mỗi phút mỗi giây ta đang bị hủy hoại. Và dù ta 
có sức mạnh bao nhiêu, quyền thế bao nhiêu, giàu có bao nhiêu cũng 
không thể cản ngăn, chống đỡ không cho thời gian hủy diệt đời ta. 
Ta hoàn toàn bất lực trước thời gian. Thật là khổ sở, tủi nhục, đớn 
đaul 


c) Hành khổ: Về phương diện vật chất, ta bị ngoại cảnh, thời gian chỉ 
phối, phá hoại; còn về phương diện tỉnh thần, ta cũng không hề tự 
chủ, yên ổn, tự dođược. Tâm hồn ta thường bị dục vọng dẳn vặt, lôi 
kéo, thúc đẩy từng phút từng giây. Tư tưởng ta cũng luôn luôn biến 
chuyển nhảy vọt lăng xăng từ 


chuyện này sang chuyện khác, như con ngựa không cương, như con 
vượn chuyền cây, không bao giờ 


dừng nghỉ. Thật là đúng như lời Phật dạy: "tâm viên, ý mã". 


Nếu xét sâu xa hơn nữa, ta sẽ thấy tâm hồn ta còn bị cái phần bên 
trong kín sâu, nằm dưới ý thức, là phần tiềm thức chi phối, sai sử 
một cách vô cùng mãnh liệt trong mỗi ý nghĩ, cử chỉ hành động của 
chúng ta. Ta giận, ta thương, ta ghét, ta muốn thứ này, ta thích thứ 
kia, phần nhiều là do tiềm thức ta sai sử,ra mệnh lệnh. 


Nói tóm lại, ta không được tự do, ta bị chi phối bởi những ý tưởng, 
dục vọng, tiềm thức, và luôn luôn chịu mệnh lệnh của chúng. Đó là 
"Hành khổ". 


2. Tám khổ: nếu chúng ta phân tích tỈ mỉ hơn, thì cái khổ của thế 
gian có thểchia ra làm tám loại. tám loại này tựu trung cũng không 
ngoài ba khổ kia. 


Tám loại khổ: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, 
cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ. Dưới đây 
chúng ta hãy nói rõ về tám nỗi khổ ấy. 


a) Sanh khổ: Sự sanh sống của con người có hai phần khổ: Khổ trong 
lúc sanh, khổ trong đời sống. 


Khổ trong lúc sanh. Người sanh và kẻ bị sanh đều khổ cả. Khi người 
mẹ mới có thai là đã bắt đầu biếng ăn, mất ngủ, nôn ọe, đả dượi, bất 
thần... Thai mỗi ngày mỗi lớn, thì người mẹ mỗi ngày mỗi mệt mỏi, 
nặng nề, đi đứng khó khăn, làm lụng chậm chạp. Đến khi gần sanh, 
sự đau đớn của người mẹ không sao nói xiết. Dầuđược thuận thai đi 
nữa, mẹ cũng phải chịu dơ uế nhiều ngày, yếu đuối nhiều tháng, vì 
tỉnh huyết hao mòn, ngũ tạng suy kém. Còn rủi bị nghịch thai, thì 
mẹphải bị mổ xẻ, đau đớn nhiều nữa. Có khi sau một lần sinh bị giải 
phẫu, mẹ phải chịu tật suốt đời. 


Còn con, từ khi mới đầu thai cho đến lúc chào đời, cũng phải chịu 
nhiều điều khổ sở. Trải qua chín tháng mười ngày, con bị giam hãm 
trong khoảng tối tăm, chật hẹp, còn hơn cả lao tù! Mẹ đói cơm, khát 
nước, thì con ở trong thai bào lỏng bỏng như bong bóng phập phều. 
Mẹ ăn no thì con bị ép như 


bồng bột bị đè dưới thớt cối, khó bề cựa quậy. Đến kỳ sanh sản, thân 
con phải chen qua chỗ chật hẹp như bị đá ép bốn bể, nên khi vừa 
thoát ra ngoài, liền cất tiếng khóc vang: "Khổ a! Khổ a!". Thật đúng 
như hai câu thơ của Ôn Như Hầu: 

"Thảo nào lúc mới chôn nhau 


Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra!" 


Khổ trong đời sống. Về phương diện vật chất, hay tinh thần, đời sống 
đều có nhiều điều khổ sở. 


Về vật chất, con người đòi hỏi những nhu cầu thiết yếu như món ăn, 
thức uống,đồ mặc, nhà ở, thuốc men. Muốn có những nhu cầu ấy, 
con người phải cần lao kham khổ, đổ mồi hôi, sôi nước mắt, mới 
mua được chén gạo, bát cơm, manh quần, tấm áo. Về nhà ở, thì có 
khi suốt đời vất vả làm lụng, vẫn không đủ sức tạo được một ngôi 
nhà nho nhỏ. 


Nhưng chẳng phải đợi đến cảnh đói khát mới gọi khổ; ăn uống thất 
thường, thiếu thốn cũng đã là khổ 


rồi. Chẳng đợi phải lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, hay ăn lông ở 
lỗ mới gọi là khổ; áo quần không đủ ấm, nhà cửa không che được 
nắng mưa, cũng đã là khổ rồi. Nhưng nào phải chỉ có những người 
nghèo hèn mới khổ đâu? Người giàu có cũng cứ khổ như thường: 
muốn có tiền, tất phải thức khuya dậy sớm, buôn tảo bán tần, đầu 
tắt mặt tối trong công việc, đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được, 
chứ 


đâu phải tiền bạc ở trên hư không rơi xuống cho đâu! Đó là còn chưa 
nói đến những nỗi khổ vật chất bất thường khác nữa mà không ai có 
thếtránh khỏi được. 


Về phương diện tỉnh thần, đời người cũng có nhiều điều khổ nhục, 
có nhiều khi còn đau khổ hơn cả 


những thiếu thốn vật chất. Không nói gì nhiều, chỉ xinđơn cử ở đây 
một thí dụ về nỗi khổ trong sự học hỏi. 


Muốn tìm lẽ phải, chân lý, đạo đức, tất phải gia công học hồi nhiều 
năm cả vềphương diện lý thuyết lẫn thực nghiệm. Về lý thuyết ta 
học trong sách vở với thầy với bạn hay tự học. Về thực nghiệm ta 
cũng gặp lắm điều khổ sở, khó khăn. Như học lý thuyết với thầy ở 
trường, lắm khi gặp bài khó, lại thêm thầy giảng dạy quá cao, học trò 
không thu nhận được gì hết, thế là người giận kẻ buồn khổ tâm quá! 
Còn tự học ở nhà với quyển sách trơn, có lúc gặp đoạn văn mắc mổ, 
lại không đủtài liệu tra cứu thêm, bị bít lối ra, rồi khởi tâm tức giận 
buồn phiền, cũng là khổ. Về sự học thực nghiệm ở đời, lắm khi cũng 
phải trả một giá rất đắc. Ta sẽb] người này phỉnh gạt, người kia áp 
bức, kể nọ oán thù, kẻ kia khinh bỉ... bao nhiêu hạng người là bấy 
nhiêu tâm tánh. Và hiểu đời được một phần nào là ta đã phải chịu 
đựng biết bao nhục nhã, khổ đau. 


Tóm lại, về vật chất hay tinh thần, sự sống mang theo nhiều cái khổ. 


Sanh khổià thế. 

b) Lão khổ: Ca dao có câu: 

"Già nua là cảnh cảnh điêu tàn 

Cây già cây cỗi, người già người sỉ". 


Con người đến lúc già, thân thể hao mòn, tỉnh thần suy kém, nên khổ 
thể xác lẫn tinh thần. 


Khổ thể xác. Càng già, khí huyết càng hao mòn. Bên trong, ngũ tạng, 
lục phủcàng ngày càng mỏi mệt, hoạt động một cách yếu ớt; bên 
ngoài các giác quan dần dần hư hoại, như mắt mờ, tai điếc, mũi 
nghẹt, lưỡi đớ, tay chân run rẩy, đi đứng khó khăn, việc gì cũng nhờ 
vả kể khác. 


Đã vậy, mỗi khi thời tiết xoay trở thì cảm nhiễm theo khí hậu mà 
đau, như trời mới nắng thì đã sốt, trời mới mưa thì đã rét v.v... 
không chút gì gọi là vui thú cả! 


Khổ tỉnh thần. Người xưa có nói: "Đa thọ, đa nhục". Thật thế, tuổi 
nhiều, nhục lắm! Càng già thân thể 


càng suy kém thì trí tuệ cũng càng lu mờ. Dođó, sanh ra lẫn lộn, quên 
trước, nhớ sau, hành động như 


kẻ ngây dại: ăn dơ, uống bẩn; nói năng giống người mất trí; ăn rồi 
bảo chưa ăn, chưa ăn bảo ăn rồi; có khi lại còn chửi bới, nói nhẳm 
nhí làm trò cười cho lũ trẻ. Thật đúng là "Lão khổ". 


c) Bệnh khổ: Hành hạ xác thân con người, làm cho nó khổ sở không 
gì hơn là cái đau! Đã đau, bất luận là đau gì, từ cái đau lặt vặt như 
đau răng, nhức đầu,đến cái đau trầm trọng như phung, lao v.v... 


đều làm cho con người phải rên xiết, khổ sở, khó chịu. Nhất là những 
bệnh trầm kha (lâu ngày khó chữa), thì lại càng hành hạ xác thân, 
đắng cơm, nghẹn nước, cầu sống không được, cầu chết cũng không, 
oan oan ương ương, thật là khổ não. 


Thân đã đau, mà tiền lại hết. Có nhiều người sau một trận đau, chỉ 
còn hai bàn tay trăng! Cho nên ngạn ngữ có câu: "Không đau làm giàu 
biết mấy". 


Ngoài ra, bệnh tật lại còn làm cho lục thân quyến thuộc buồn rầu, lo 
sợ. Mỗi lần trong nhà có người đau, thì cả gia quyến đều rộn rịp, băn 


khoăn ngồi đứng không yên, quên ăn quên ngủ, biếng nói, biếng 
cười, bỏ công ăn việc làm. Thậtđúng là "Bệnh khổ". 


d) Tử khổ: Trong bốn hiện tượng của vô thường: sanh, già, bệnh, 
chết thì "chết" là cái làm cho chúng sanh kinh hãi nhất. Con người sợ 
chết đếnđổi ở trong hoàn cảnh sống thừa, đang lẽ không nên sống 
làm gì nữa, thế mà nghe nói đến cái chết, cũng sợ không dám nghĩ 
đến. Những người xấu số bị bệnh nan y như ung thư, bệnh hủi, sống 
thêm một ngày là khổ thêm một ngày, thế mà những người bạc 
phước ấy cũng vẫn muốn sống mà thôi. 


Cái chết làm khổ con người như thế nào mà ai cũng sợ hãi thế? 


Về thân xác: Có mục kích một người bệnh khi hấp hối bị hành xác rồi 
mới biết cái chết là đáng sợ. 


Người sắp chết, mệt ngột không ngằn, trợ mắt, méo miệng, giật gân 
chuyển cốt, uốn mình, giăng tay, bẻ chân... Trong lúc ấy tai hết nghe, 
mắt hết thấy, mũi hết thở, miệng hết nói. Rờ thử vào người chết, thì 
thấy lạnh ngắt như đồng, thân cứng đơ như gỗ. xác chết dần dần 
sình lên, trong rất ghê tởm; nếu để lâu ngày lại nứt ra, chẳy nước 
tanh hôi khó chịu vô cùng. 


Về tinh thần. Khi sắp chết, tâm thần rối loạn, sợ hãi vô cùng: phần 
xót thương cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái từ đây đoạn tuyệt, 
phần lo mình một thân cô quạnh, bước sang thế giới mịt mù xa lạ. 
Thật không còn gì đau khổ bằng phút chia ly vĩnh viễn này! 


Tóm lại, cái chết làm cho thân thể tan rã, thần thức theo nghiệp dẫn 
đi thọsanh ở một cõi nào chưa rõ. 


Thật là "tử khổ". 

e) Ái biệt ly khổ: Trong cái tình yêu thương giữa vợ chồng, con cái, 
anh emđang mặn nồng, thắm thiết mà bị chia ly, thì thật không có gì 
đau đớn hơn. Sựchia ly có hai loại: sanh ly và tử biệt. 

Sanh ly khổ: Một gia đình đang sống trong cảnh đàm ấm vưi vầy, 
bỗng bị hoàn cảnh bắt buộc, hay vì một tai họa thình lình xây đến, 
như giặc giã, bão lụt... làm cho mỗi người bơ vơ thất lạc mỗi nơi: kể 


đầu này trông đợi, người gốc kia nhớchờ. Thật đau lòng xót dạ! 
Người đời thường nói: "Thà lìa tử, chứ 


ai nỡÏlìa sanh?". Đó là cái khổ của "Sanh ly". 


Tử biệt khổ: Nhưng mặc dù xã cách nhau người sống còn có ngày 
gặp gỡ; chứ chết rồi bao thuở được sum vầy? Vì vậy, đứng trớc cảnh 
chết, là một sự biệt ly vĩnh viễn, con người không ai là chằng khổ 


đau. Do đó, lâm phải cảnh tử biệt này, có người đã xót thương rầu rĩ 
đến quên ăn, bỏ ngủ, có người đau đớn, tuyệt vọng đến nỗi toan chết 
theo người quá cố. Đó là cái khổ của "tử biệt". 


ø) Cầu bất đắc khổ (thất vọng): Người ta ở đời, hễ hy vọng càng 
nhiều thì thất vọng càng lắm. Bất luận trong một vấn đề gì, số người 
được toại nguyện thì quá hiếm hoi, mà kẻ thất bại bất như ý, thì 
không sao kể xiết. Muốn được kết quả tốtđẹp, người ta phải vận 
dụng không biết bao nhiêu năng lực, lao tâm, tổn trí, mấtăn, bỏ ngủ, 
chỉ mong sao cho chóng đến ngày thành công. Thế rồi, chẳng may 
nhữngđiều thành công. Thế rồi, chẳng may những điều mong ước ấy 
không thành, sự đau khổ không biết đâu là bờ bến. Dưới đay, xin nêu 
lên vài thí dụ về những thất vọng mà người đời thường gặp nhiều 
nhất. 


Thất vọng vì công danh: Trong đời, danh vọng thường là một miếng 
mồi ngon mà phần đông người đời ưa thích. Nhưng miếng mồi ấy, 
phải đâu dễ giành giật được? Không nói gì đến những kẻ nhảy dù, 
muốn làm quan tắt, nên phần nhiều hay thất bại, chỉ nói đến trường 
hợp những kẻ mong cầu danh vọng một cách chánh đáng, bằng năng 
lực, tài trí, học hỏi của mình. Đối với những hạnh người này, cũng 
phải nếm bao mùi thất bại, cuối cùng may ra mới được thành công. 
Thật đúng như lời Ôn Như 


Hầu Nguyễn Gia Thiều đã nói: 


"Gót danh lợi, bùn pha sắc xám 


Mặt phong trần nắng nám mùi dâu!" 


Thất vọng vì phú quý: Số người thất vọng vì công anh đã nhiều. 
Nhưng số người thất vọng vì phú quý cũng không phải ít. Muốn cho 
mau giàu, nhiều người tìm mưu này chước nọ để lừa phỉnh người ta; 
nhưng rồi mưu gian chước lận đổ bể ra, tài sản bị tịch thu, bản thân 
bị tù tội, gia quyến bị nhục nhã theo, thực là khổ! 


Thất vọng vì tình duyên: Tình duyên cũng là một điều làm cho bao 
người phảiđiêu đứng, khổ sở. Trong trường tình ái, thử hỏi đã mấy 
ai được toại nguyện? Nhan nhắn trên báo chí hằng ngày, những câu 
chuyện tình duyên trắc trở đưa đến sự quyên sinh, thật không sao kể 
xiết. 


Đấy là "Cầu bất đắc khổ". 


h) Oán tắng hội khổ: Con người ở trong cảnh thương yêu, chẳng ai 
muốn chia ly; cũng như ở trong cảnh hờn ghét, chẳng ai mong gặp 
gỡ. Nhưng oái oăm thay! Ở đời khi mong muốn được hội ngộ, lại 
phải chia ly; cũng như khi mong ước được xa la, lại phải sống chung 
đụng nhau hằng ngày! Cái khổ 


phải biệt ly đối với hai người thương yêu nhau như thế nào, thì cái 
khổi phải hội ngộ đối với hai người ghét nhau cũng như thế ấy. 


Người ta thường nói: "Thấy mặt kẻ thù, như kim đâm vào mắt; ở 
chung với người nghịch, như nếm mật, nằm gai". 


Chưa nói đến trường hợp những người xa lạ, ngay trong gia đình bà 
con quyến thuộc, giữa vợ chồng, anh em, khi vì một lý do gì đó, sanh 
ra bất hòa với nhau, cũng đủ khó chịu rồi. Muốn lánh mặt nhau, mà 
mỗi khi đi ra đi vào lại phải gặp nhau mãi! Quyết không nói chuyện 
với nhau, mà nhiều khi bắt buộc nín không được, phải nói ra với sự 
ngượng ngùng. Định tuyệt giao hẳn, ngặt vì còn phải ăn chungở lộn 
một nhà, dầu cố sắc trốn tránh, song lắm lúc cũng phải giao thiệp lấy 
lệ.Thật là khổ. Đấy là bà con cật ruột, có tình cốt nhục, có nghĩa 
đồng bào, mà sựhờn ghét còn thúc đẩy con người hết muốn thân 
mến, không mong gặp gỡ nhau thay! Huống chỉ đối với người dưng, 
nước lã, khác giống, khác nòi, một khi đã thù ghét nhau rồi mà phải 
sống bên cạnh nhau thì thế nào cũng có một ngày xảy ra đại họa. Đó 
là ý nghĩa của "Oán tắng hội khổ". 


ï) Ngũ ấm xí thạnh khổ: Cái thân tứ đại của con người cũng gọi là 
thân ngũ ấm (năm món che đậy): sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành 
ấm và thức ấm. Với cái thân ngũ ấm ấy, con người phải chịu không 
biết bao nhiêu là điều khổ. Giữa ngũ ấm ấy luôn luôn có sự xung đột, 
mâu thuẫn, chỉ phối lẫn nhau. Vì sự xung đọt, mâu thuẫnấy, nên cái 
thân con người mới chịu những cái khổi sau đây: Bị luật vô thường 
chi phối không ngừng, từ trẻ đến già, từ mạnh đến ốm, từ đau đến 
chết, luôn luôn làm cho con người phải lo sợ, buồn phiền. 


Bị thất tình, lục dục lôi cuốn, làm cho con người phải đắm nhiễm sáu 
trần, phải khổ lụy thân tâm. 


BỊ vọng thức điên đảo chấp trước, nên con người nhận thất một cách 
sai lầm: có ta, có người, còn mất, khôn dại, có không, và sanh ra rầu 
lo, khổ não. 


Ấy là "Ngũ ấm xí thạnh khổ." 


II. Đức Phật Nêu Rõ Những Nỗi Khổ Ấy Để Làm Gì? 


Có người sẽ băn khoăn, thắc mắc tự hỏi: Đức Phật nêu lên một cách 
rốt ráo những nỗi khổ của thế 


gian để làm gì? Cuộc đời đã đau khổ như thế, thì nên che giấu bớtđi 
chừng nào hay chừng ấy, chứ sao lại lột trần nó ra làm gì cho người 
ta càng thêm đau khổ? Ta cố gắng tạo nên một ảo tưởng tốt đẹp về 


cuộc đời để sống an ổn trong ấy, có hơn không? Đứa trẻ nít sống một 
cách hòn nhiên, yên ổn trong hạnh phúc, vì nó không biết đến những 
nỗi đau khổ, xấu xa của cuộc đời. Tại sao ta lại không cố bắt chước 
như chúng, đừng tìm biết gì cả về những sự xấu xa, khổ sở của cõi 
đời, để sống một cuộc sống có hạnh phúc hơn? Đức Phật là một đấng 
thường được gọi là đấng từ bi, sao lại làm một việc nhẫn tâm như 
thế? 


Những câu hỏi thắc mắc trên, mới nghe thì hình như có lý, nhưng 
nếu suy xét một cách rốt ráo, sẽ 


thấy chúng là nông cạn. Đức Phật không nhẫn tâm khi nêu lên những 
nỗi khổ căn bản của cõi đời; chính là vì lòng từ bi mà Ngài làm 
nhưthế. Đức Phật muốn cho người đời biết rõ những nỗi khổ của 
trần gian, vì những lợi ích lớn sau đây: 


1. Gặp cảnh không khủng khiếp: Những nỗi khổ mà Đức Phật nói ra 
ở trên là những nổi khổ căn bản, không ai tránh khỏi được. Đã sống, 
tất phải gặp chúng. Có ai không ốm, không già, không chết? Gó ai 
suốt đời không gặp chia ly với người thân thuộc, không bị chung 
sống với những kẻ thù nghịch? Có ai đạt được tất cảnhững điều 
mình mong ước? Cho nên dù có muốn tạo ra một ảo tưởng đẹp đẽ về 


cuộcđời để sống cho yên ổn, thì ảo tưởng ấy, sớm hay muộn gì cũng 
sẽ bị thực tế phũphàng xé tan đi mất ! Và khi ấy, thế cuộc trần 
truồng, xấu xí, ghê tởm sẽ hiện ra một cách vô cùng đột ngột, trước 
mắt những kẻ thường quan sống trong ảo tưởngđẹp đẽ. Bấy giờ 
những kẻ thiếu chuẩn bị để sống một cuộc sống đau khổ, sẽ hoảng 
lên, vô cùng tuyệt vọng và có nhiều khi không đủ can đảm để sống 
nữa. 


Trái lại, khi chúng ta biết rõ cảnh Ta Bà này có nhiều điều khổ, thì 
gặp cảnh khổ, chúng ta không đến nỗi khủng khiếp, tán loạn tỉnh 
thần, mà trái lại, chúng ta sẽ điềm tĩnh nhẫn nại để tìm phương giải 
thoát. Tỷ như nhà nông, biết bổn phận mình là phải vất vả với nghề 
cày sâu cuốc bẫm, tay lấm chân bùn, mới có lúa gạođể sống, nên gặp 
cảnh mưa tuôn, nắng táp cũng không nao núng chút nào. Trái lại, 


một kể quyền quí, quen sống trong nhung lụa, trong cảnh đền đài 
nguy nga, rủi gặp thời cuộc hỗn loạn, đổi thay bất ngờ, đâm ra kinh 
hãi và liều mình tự tử. 


2. Không tham cầu nên khỏi bị hoàn cảnh chỉ phối: Khi chúng ta rõ 
biết cuộcđời vui ít buồn nhiều, và hễ càng ham muốn nhiều thì lại 
càng đau khổ lắm, khi biết rõ như thế, chúng ta sẽ tiết chế dục vọng 
của chúng ta và sẽ "biết đủ".Do đó, chúng ta không bị hoàn cảnh chỉ 
phối, không bị sóng đời lôi kéo, vùi dập chúng ta xuống vực thẳm 
mênh mông của cõi Ta Bà đen tối. Tỷ như người trí, rủi bị giam cầm, 
biết lo nghĩ phương kế để thoát ly lao ngục, chứ không như kẻ dại, 
trong khi ngồi tù, chỉ lo tranh giành những món cơm thừa, canh cặn 
mà quên rằng mình sẽ bị đem xử tử, nếu mình không sớm tìm kế 


thoát thân. 


3. Gắng sức tu hành để thoát khổ: Khi đã biết thân người nhiều khổ 
và cảnh Ta Bà ít vui, con người mới mong ước được thoát ly ra khỏi 
cảnh giới đen tối của mình và sống ở một cảnh giới tốt đẹp hơn. 


Cũng như lũ trẻ đang chơi mê mẩn trong cảnh nhà đang cháy, may 
nhờ đấng cha lành báo động, chúng mới biết và gấp rút tìm đường 
thoát ra. 


C. Kết Luận 
Biết Khổ Phải Tìm Nguyên Nhân Sanh Ra Khổ Để Diệt Trừ 


Chúng ta đã được đức Phật từ bi chỉ rõ cho thấy rằng cõi Ta Bà này, 
cũng nhưtam giới đều là biển khổ. 


Kinh Pháp Hoa cũng nói: "Ba cõi không an, ví nhưnhà lửa", tiếc vì 
chúng sinh mê muội, lấy khổ làm vui mà không tự biết, nên phải bị 
trầm luân. 


Nay chúng ta đã biết rõ mặt thật xấu xí của đời rồi, đã biết nó là một 
biển khổ mênh mông luôn luôn dậy sóng, thì ta phải nhàm chán nó, 
xa lánh nó. Không phải biết khổ để rồi chán đời, nản chí, buông xuôi 
tay ngồi khóc than. Nhưng làm thế nào để thoát ly nó, nếu chúng ta 
chưa rõ biết ngành ngọn, đường đi nước bước, chưa biết rõ vì đâu 
phát sinh đau khổ? Nhà lương y giỏi muốn trừ bệnh, phải tìm căn 
nguyên của bệnh. Một viên tướng giỏi muốn trừ diệt tận gốc bọn 
phiến loạn, phải cho điều tra kỹ 


lưỡng sào huyệt, tổng hành dinh của chúng ở đâu, nhiên hậu mới có 
thể bao vây, đánh bắt chúng nó đầu hàng một cách dễ dàng. 


Cũng vậy, biết khổ chưa đủ để diệt khổ. Muốn diệt khổ tận gốc phải 
tìm nguyên nhân phát sanh ra khổ. 


Nguyên nhân phát sanh ra khổ, đức Phật đã thuyết trong đoạn thứ 
hai của tứdiệu đế là Tập đế, mà quý độc giả sẽ đọc trong bài thứ ba 
của tập sách này. 


Bài Thứ 3 

Tập Đế (Sameda Dukkha) 

A. Mở Đề 

Vì Sao Phật Nói Khổ Đế Trước và Tập Đế Sau 


Trong Khổ đế, chúng ta đã thấy rõ những nỗi thống khổ của trần 
gian. Trước những nỗi khổ ấy, không ai là không nhàm chán, ghê sợ 
cho cuộc đời ở cảnh giới Ta Bà này, và không ai có thể an tâm, điềm 
nhiên sống trong cảnh ấy. Nhiều câu hỏi liền nảy ra trong đầu óc 
chúng ta: Vì đâu sanh ra những nỗi khổ ấy? Ta có thể thoát ra khỏi 
móng vuốt của chúng để sống ở một cảnh giới đẹp đẽ hơn chăng? Và 
thoát ra bằng cách nào? 


Đó là những câu hỏi mà đức Phật sẽ lần lượt giải đáp một các tường 
tận ở ba phần: Tập, Diệt và Đạo đế. 


Ngay trong phần Tập đế này, đức Phật giải đáp câu hỏi thứ nhất của 
chúng ta là nói rõ nguyên nhân của đau khổ. 


Đức Phật rất rành tâm lý của chúng sanh, nên mới nêu lên cái khổ 
trước rồi mới nói cái nhân sau. Nếu vào ngay đầu, Ngài nói: "Này các 
ngươi! Hãy nghe ta nói rõ những nguyên nhân sanh ra đau khổ 


đây!" Nếu Ngài bảo như thế, chắc chúng ta sẽ không chú ý nghe cho 
lắm, vì chúng ta, mặc dù là sống trong bể khổ,những vì mê mờ, 
chúng ta có thấy một cách tường tận và rùng rợn tất cả những nỗi 
khổ 


của cảnh Ta Bà đâu? Có nhiều khi chúng ta còn cho cảnh giới này là 
vui nữa là khác. Do đó, chúng ta không thiết tha đi tìm nguyên nhân 
phát sanh đau khổ.Chỉ khi nào chúng ta đã ý thức một cách sâu sắc 
những nỗi khổ sở của chúng ta, khi ấy chúng ta mới thấy sự băn 
khoăn khẩn cấp đi tìm đường tự 


giải cứu cho chúng ta. Và muốn tự giải cứu, tất chúng ta cầm tìm 


xem vì đâu mà có đau khổ;như vị 
lương y, muốn trị bệnh, trước phải tìm hiểu nguyên nhân sinh bệnh. 


Nguyên nhân sinh bệnh khổ đâu của chúng sanh, đức Phật gọi là Tập 
đế. 


B. Chánh Đề 


I. Định Nghĩa 


Tập đế: Tập là chứa nhóm, dồn thêm mỗi ngày mỗi nhiều hơn lên. 
Đế là sự thật vững chắc, đúng đắn hơn cả. Tập đế là sự thật đúng 
đắn, vững chắc về nguyên nhân của những nỗi khổ đã chứa nhóm, 
tích trữ lâu đời, lâu kiếp trong mỗi chúng sanh. Đó là sự thật về cội 
gốc của sanh tử, luân hồi, của bể khổ 


trần gian. 
II. Nguyên Nhân Của Đau Khổ Là Những Gì? 


Phật dạy: Cội gốc của sanh tử luân hồi do các phiền não mê lầm là 
những dục vọng xấu xa, những ý niệm sai quấy, làm náo loạn thân 
tâm chúng ta. 


Phiền não rất nhiều, nói rộng thì đến tám mươi bốn ngàn (84.000), 
nói hẹp lại thì có mười phiền não gốc, gọi là căn bản phiền não. Do 
mười phiền não gốc này mà sanh ra vô số phiền não ngành ngọn (xin 
xem quyển Tu Tâm). Mười phép phiền não gốc là: 


1. Tham: nghĩa là tham lam. Tánh tham có động lực bắt ta phải dđòm 
ngó, theo dõi những cái gì nó ưa thích, như tiền tài, danh vọng, 
miếng ăn, chỗ ở v.v... rồi nó xúi ta lập mưu này, chước nọ để tìm 
kiếm cho được những thứ ấy. Điều tai hại nhất là lòng tham không 
có đáy, thâu góp bao nhiêu cũng không vừa; được một muốn có 
mười, được mười muốn có trăm. Tham cho mình chưa đủ, còm tham 
cho bà con quyến thuộc và xứ sở của mình. Cũng vì tham mà cha mẹ 
vợ con xung đột; cũng vì tham mà bè bạn chìa lìa; cũng vì tham mà 
đồng bào trở lại xung đột, xâu xé nhau; cũng vì tham mà chiến tranh 
tiếp diễn, giết hại không biết bao sanh linh. Tóm lại, cũng vì tham mà 
nhân loại, chúng sanh chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ. 


Tham không những hại cho mình và cho người, trong hiện tại mà cả 
đến tương lai nữa. 


2. Sân: nghĩa là nóng giận. Khi gặp những cảnh trái ý nghịch lòng, 
như lòng tham không được toại nguyện, thì sân nổi lên, như một 
ngọn lửa dữ đốt cháy lòng ta. Thế là mặt mày đỏ tía hay tái xanh, bộ 


dạng thô bỈ, nói năng hung dữ, có khi dùng đến võ lực hay khí giới 
để hại kể đã làm trái ý, phật lòng ta. Vì nóng giận mà cha mẹ, vợ 
con, anh em xa lìa, bạn bè ly tán; vì nóng giận mà đồng bào trở nên 
thù địch, nhân loại đua nhau ra chiến trường; vì nóng giận mà kẻ bị 
tàn tật, người vào khám đường, kẻ mất địa vị, người tan sự nghiệp. 
Kinh Hoa Nghiêm chép: "Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng 
môn khai", nghĩa là một niệm sân hận nổi lên, thì trăm ngàn cửa 
nghiệp chướng đều mở ra. 


Sách Phật chép: "Nhất tỉnh chỉ hỏa, năng thiêu vạn khoảnh công đức 
chỉ sơn", nghĩa là một đóm lửa giận, có thể đốt hết muôn mẫu rừng 
công đức. Thật vậy, lửa sân hận đã bừng cháy lên giữa lòng nhân 
loại, và đã đốt thiêu không biết bao nhiêu là công lao, sự nghiệp mà 
nhân loại đã tốn bao nhiêu mồ 


hôi và nước mắt đểếtạo nên. 


3. Sỉ: nghĩa là si mê, mờ ám. Sỉ như là một tấm màn dày đặc, đen tối 
trùm lên trí huệ của ta, làm cho ta không thể nhìn thấy được sự thật, 
phán đoán được cái hay, cái đở, cái tốt, cái xấu. Do đó, ta gây ra 
không biết bao nhiêu tội lỗi, làm hại mình, hại người mà không hay. 
Vì si mà lòng tham trở thành không đáy, bởi vì nếu người sáng suốt 
thấy cái tai hại của tham, thì người ta đã kìm hãm được một phần 
nào tánh tham. Vì si mà lửa sân tự do bùng cháy; nếu người sáng 
suốt biết cái tai hại của lửa sân thì không để cho nó hoành hành như 
thế. Tổ sư đã dạy: "Bất úy tham sân khởi, duy khủng tự giác trì". 
Nghĩa là không sợ tham và sân nổi lên, mà chỉ sợ mình giác ngộ 
chậm. Nói một cách dễ hiểu hơn: Không sợtham và sân, mà chỉỈ sợ si 
mê. Thật đúng như thế: Nếu tham, sân nổi lên, mà có trí sáng suốt 
ngăn chặn lại, thì tham, sân không có trí huệ, sáng suốt thì tham, sân 
không thể tồn tại được; như khi đã có ánh sáng mặt trời lên, thì bóng 
tối tất nhiên phải tự tan biến. 


Ba tánh tham, sân, si này, Phật gọi là ba món độc; vì do chúng nó mà 
chúng sanh phải chịu nhiều kiếp sanh tử luân hồi, đọa vào địa ngục, 
nøạ quỷ và súc sinh. 


4. Mạn: nghĩa là tự nâng cao mình lên và hạ người khác xuống; tự 
thấy mình là quan trọng mà khinh rễ mọi người; Ở mình có tiền của, 
tài trí hay quyền thếmà dương dương tự đắc, mục hạ vô nhân, khinh 


người già cả, hỗn láo với người đức hạnh, chà đạp người dưới, lấn 
lướt người trên. 


Vì lòng ngã mạn cho mình là hơn hết, nên chẳng chịu học hỏi thêm, 
không nghe lời nói phải. Do đó, làm nhiều điều lầm lẫn sai quấy, 
phước lành tổn giảm, tội lỗi càng tăng, phải chịu sanh tử luân hồi 
không bao giờ cùng. 


Mạn có bảy thứ: 
a) Mạn: hơn người ít, mà nghĩ mình hơn nhiều 
b) Ngã mạn: ỷ mình hay giỏi mà lấn lướt người 


c) Quá mạn: mình bằng người mà cho là hơn người, người hơn mình 
mà cho là bằng d) Mạn quá mạn: người hơn mình nhiều mà cho mình 
hơn người 


đ) Tăng thượng mạn: chưa chứng thánh quả mà cho mình đã chứng 
e) Ty liệt mạn: mình thua người nhiều mà nói rằng thua ít 


ø) Tà mạn: người tu về tà đạo, được chút ít thần thông, hoặc hiểu 
biết đượcđôi chút việc quá khứ, vị 


lai, rồi khinh lướt người 


5. Nghỉ: nghĩa là nghi ngờ, không có lòng tin. Người nghi ngờ không 
làm nênđược việc gì hết. Đối với người thân trong gia đình, họ không 
tin cậy giao phó công việc; đối với bạn bè, họ nghi ngờ tất cả mọi 
thiện chí. Ngay đối với mình, họ cũng không tự tin nữa. Đã không tự 
tin, họ còn gây hoang mang cho người chung quanh, làm cho người 
thế gian ngã lòng, thối chí. 


Đối với đạo lý chân chánh, họ cũng không hăng hái tin theo. Những 
pháp tu giải thoát và các điều phước thiện, họ do dự không làm. 


Nghỉ có ba phương diện: 


a) Tự nghỉ: nghĩa là nghỉ mình. Chẳng hạn như nghe chư Tăng bảo: 
"Tu hành sẽ được giải thoát", nhưng lại tự nghỉ rằng: "Chẳng biết 
mình tu có được không?". Vì lòng do dự nghỉ ngờ ấy, nên không tu. 


b) Nghỉ pháp: nghĩa là nghi phương pháp mình tu. Chẳng hạn như 
nghe kinh Di Đà nói: "Người chí tâm niệm phật, từ một ngày cho đến 
bảy ngày, được nhất tâm bất loạn, đến khi lâm chung sẽ được Phật 
Di Đà tiếp đãn sanh về nước Cực lạc"; nhưng họ lại nghi ngờ 


"Phương pháp ấy không biết có kết quả đúng như vậy không? " Do sự 
nghi ngờ đó mà không tu. 


c) Nghi nhân: nghĩa là nghi người dạy mình. Như có người dạy rằng: 
"Làm lành sẽ được phước, làm ác sẽ bị tội"; nhưng lại nghỉ rằng: 
"Chẳng biết người này nói có thật không ". Do sự nghỉ ngờ ấy mà 
không làm. 


Tóm lại, tánh nghỉ ngờ làm cẳn trở sự tiến triển của mình, ngăn ngại 
mọi công tác hữu ích và làm cho cuộc đời không vượt ra khỏi cảnh 
tối tăm khổ sở. 


6. Thân kiến: nghĩa là chấp thân ngũ ấm tứ đại giả hiệp này làm ta. 
Vì cái chấp sai lầm ấy, nên thấy có một cái Ta riêng biệt, chắc thật 
không biến đổi, thấy cái Ta ấy là riêng của ta, không dính dấp đến 
người khác, và là một thứ rất quý báu. Vì tưởng lầm như thế, nên 
kiếm món ngon, vật lạ cho ta ăn, may sắm quần áo tốt đẹp co Ta 
mặc, lo xây dựng nhà cao, cửa lớn cho Ta ở, thâu góp thật nhiều của 
cải, đất ruộng để dành cho Ta hãnh diện với mọi người. Do sự quý 
chuộng phụng sự cho cái Ta ấy, mà tạo ra lắm điều tội lỗi, chà đạp 
lên bao nhiêu cái Ta khác, làm cho họ đau khổ vì Ta. Và thế giới trở 


thành một bãi chiến trường cũng vì cái Ta. 


7. Biên kiến: nghĩa là chấp một bên, nghiêng về một phía, có một 
thành kiến cực đoan. Biên kiến có hai lối chấp sai lầm lớn nhất là: 


a) Thường kiến: nghĩa là chấp rằng khi chết rồi, cái Ta vẫn tồn tại 
mãi: người chết sẽ sanh ra người, thú chết sẽ trở lại thú, thánh nhân 
chết trở lại làm thánh nhân. Do sự chấp ấy, họ cho rằng tu cũng vậy, 
không tu cũng vậy, nên không sợ tội ác, không thích làm thiện. Lối 
chấp này, đạo Phật gọi là 


"Thường kiến ngoại đạo". 


b) Đoạn kiến: nghĩa là chấp rằng chết rồi là mất hẳn. Đối với hạng 
người chấp Đoạn kiến, thì hễ tắt thở là không còn gì tồn tại nữa; tội 
cũng không mà phước cũng chẳng còn. Họ không tin nhân quả 


luân hồi, nên mặc tình làm các điều tội lỗi. Họ tự bảo: "Tu nhân tích 
đức già đời cũng chết; hung hăng, bạo ngược tắt thở cũng không 
còn". 


Có người đối trước những cảnh buồn lòng, nghịch ý, những chuyện 
tình duyên trắc trở, tưởng rằng chết là hết đau khổ, là giải thoát tất 


cả, nên họ đã không ngần ngại mượn chén thuốc độc, hay dòng sông 
sâu để kết liễu đời mình. Họ đâu có ngờ rằng chết rỗi vẫn chưa hết! 
Lối chấp này, kinh Phật gọi là "Đoạn kiến ngoại đạo". 


8. Kiến thủ: nghĩa là chấp chặt sự hiểu biết sai lầm của mình. 
Kiến thủ có hai phương diện: 


a) Kiến thủ vì không ý thức được sai lầm của mình. Hành vi của 
mình sai quấy, ý kiến của mình sai lầm, nhưng vì không đủ sáng suốt 
để nhận thấy, nên cứ bảo thủ hành vi, ý kiến của mình, tự cho là 
giỏi, ai nói cũng chẳng nghe. 


b) Kiến thủ vì tự ái hay vì cứng đầu. Biết mình làm như thế là sai, 
nói nhưvậy là dở, nhưng vì tự ái, cứ 


bảo thủ cái sai cái dở của mình, không chịu thayđổi. Như ông bà 
trước đã lờ theo tà đạo, nay con cháu vẫn biết đó là tà, nhưng cứ 
theo như thế mãi không chịu đổi. Họ cứ nói một cách liều lĩnh: "Xưa 
sao nay vậy", hay "Xưa bày nay làm". Hay như cha mẹ trước đã lỡ 
làm nghề tội lỗi, đến đời con cháu, vẫn cứ bảo thủ nghề ấy không 
chịu thay nghềkhác. 


Nói rộng ra trong thế giới, có một số đông người, mặc dù thời thế đã 
cải đổi, tiến bộ mà họ cứ vẫn giữ 


lại những lề thói, cổ tục hủ bại mãi. Chẳng hạn như ởViệt Nam ta, 
đến bây giờ mà vẫn có những Phật tử, hễ trong nhà có người chết là 
giết heo bò để cúng tiến; khi đưa đám tang, gánh theo những con heo 
quay to tướng,đi biểu diễn qua các đường phố; mỗi khi tuần tự hay 
ky giỗ, thì đốt giấy tiền vàng bạc, áo quần kho phướng, mỗi năm 
phải hội họp để cúng tế tà thần, ác quỷv.v... Chấp chặt những hủ 


tục như thế, đều thuộc và "Kiến thủ' cả. 


9. Giới cấm thủ: nghĩa là làm theo lời răn cấm của ngoại đạo tà giáo. 
Nhưng sự răn cấm này nhiều khi thật vô lý, mê muội, dã man, không 
làm sao đưa người ta đến sự giải thoát được, thế mà vẫn có nhiều 
người tin và làm theo. Chẳng hạn như ở Ấn độ, có phái ngoại đạo lấy 
đá dằn bụng, đứng một chân giữa trời nắng, nằm chỗ bẩn thỉu, leo 
lên cao nhảy xuống, gieo mình vào lửa, hay nhảy xuống sông trầm 
mình để được phước. Có đạo, mỗi năm lại bắt tín đồ giết một người 
để tế thần, hay như đạo của anh chàng Vô Não, phải giết một trăm 
người lấy một trăm ngón tay xâu làm chuỗi hạt mới đắc đạo. 


Những thứ cuồng tín như thế, không làm cho cuộc đời sáng sủa, mà 
còn làm đen tối, khổ đau thêm. 


10. Tà kiến: nghĩa là chấp theo lối tà, không chân chánh, trái với sự 
thật, trái với luật nhân quả. Nói một cách khác, Tà kiến nghĩa là mê 
tín dị đoan, nhưthờ đầu trâu, đầu cọp, bình vôi, ông táo, xin xâm, bói 
quẻ, buộc tôm, đeo niệt, coi sao, cúng hạn v.v... 


Nói rộng ra, cả bốn món chấp trên, đều thuộc và Tà kiến cả. 
Bài Thứ 4 

Tập Đế (Sameda Dukkha) 

(tiếp theo) 

II. Tánh Chất Của 10 Món Căn Bản Phiền Não 


Tánh chất của mười món căn bản phiền não không giống nhau: có 
thứ nhanh nhẹn, có thứ chậm chạp; có thứ mãnh liệt, có thứ yếu ớt; 
có thứ đâm sâu gốc rễ trong lòng người, có thứ nằm khơi khơi ở trên 
ý thức; có thứ dễ dứt trừ, có thứ khó tiêu diệt. Vì tính chất không 
đồng ấy mà đức Phật đặt cho chúng những danh từkhác nhau, để dễ 
phân biệt, như Kiết sử, Kiến hoặc, Tư hoặc. 


1. Kiết sử: Mười thứ phiền não gốc: thâm, sân, sỉ, mạn, nghi, thân 
kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến cũng gọi là "Thập Kiết 
sử", 


Kiết là trói buộc; Sử là sai khiến. Mười phiền não này gọi là Kiết Sử, 

vì chúng nó có mãnh lực trói buộc loài hữu tình không cho ra khỏi ba 
cõi và sai sửchúng sinh phải quay lộn trong vòng sanh tử luân hồi, từ 
đời này đến kiếp nọ,và phải chịu không biết bao nhiêu điều khổ não. 


Tuy đều có tánh chất sai sử, trói buộc cả, nhưng mười Kiết sử này có 
thứ mạnh, thứ yếu, thứ chậm chạp, thứ mau lẹ, nên đức Phật chia 
chúng ra làm hai thứ với hai tên gọi khác nhau là: Lợi sử và Độn sử. 


a) Lợi sử là những món phiền não rất lanh lẹ, dễ sanh khởi mà cũng 
đễ trừ bỏđợi là lanh lợi). Lợi sử 

gồm có năm loại là: Thân kiến Biên Kiến, Kiến Thủ, Giới Cấm thủ ,Tà 
Kiến. 

b) Độn sử là những món phiền não nặng nề, chậm chạm, sanh khởi 
một cách ngấm ngầm, sâu xa, nhưng mãnh liệt, khó dứt trừ (độn là 


chậm lụt). Thuộc về Độn sử gồm có năm phiền não là: Tham, Sân, Sỉ, 
Mạn, Nghỉ. 


Người học Phật muốn giải thoát, tất nhiên phải chặt đứt mười thứ 
dây dợ, xiềng xích này mới được. 


Trước khi muốn chặt đứt chúng một cách có hiệu quả, phải hiểu rõ 
tánh chất mềm hay cứng, bở hay dai của chúng để liệt chúng vào loại 
dễ chặt hay khó chặt. Nhưngười bổ củi, chia củi ra làm hai loại: loại 
dễ bổ và loại khó bổ; loại dễ bổthì dùng búa nhỏ, loại khó bổ thì 
dùng búa lớn; cũng vậy, hành giả 


trước khi muốn chặt đứt phiền não, phải liệt chúng làm hai loại: loại 
Kiến hoặc dê trừ, và loại Tư hoặc khó diệt. 


2. Kiến hoặc: Chữ Kiến hoặc có hai nghĩa: 


a) Loại mê lầm này mong manh cạn cợt, chỉ tu hành đến địa vị Kiến 
đạo (thấy chân lý) thì đoạn được. 


b) Loại mê lầm này tuộc về phần vọng kiến (vọng chấp), phân biệt 
của ý thứcđối với sự vô thường, vô ngã v.v... mà sinh ra; hay do lầm 
nghe theo lời khuyên dạy của ta sư ngoại đạo mà sinh ra. 


Nói một cách dễ hiểu hơn, Kiến hoặc là cái lầm thuộc về mê ly, do 
vọng chấp (chấp sai) phân biệt của ý thức sanh ra. Đến địa vị Kiến 
đạo là đoạn trừ được cái hoặc này. Bởi chúng nó dễ trừ, cũng như cổ 


mọc khơi trên mặt đất, hễ dẫy (phác) thì hết, nên cũng gọi là "Phân 
biệt hoặc" (nghĩa là cái lầm vềphần phân biệt của ý thức). 
Tóm lại, Kiến hoặc hay Phân biệt hoặc là do mê ly mà sanh, và sẽ bị 


diệt trừkhi ngộ được chân lý. 


Mười phiền não nói trên, hay Kiến hoặc, nếu đem phối hợp với bốn 
Đế trong ba cõi, thì thành ra tám mươi tám hoặc. 


Để có một ý niệm rõ ràng hơn, chúng ta hãy phân tách như sau: Mười 
món Kiến hoặc là: Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Thân kiến, Biên kiến, 
Kiến thủ, Giới cấm thủ và Tà kiến. 


Trong ba cõi (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới), mỗi cõi có bốn Đế 
(khổ, tập, diệt, đạo), mỗi đế có các hoặc (mê lầm) chung hiệp lại 
thành tám mươi tám Kiến hoặc. 


Như Dục giới có bốn Đế: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Khổ đế có đủ mười 


hoặc. Tập đếvà Diệt đế chỉ có bảy hoặc (vì trừ Thân kiến, Biên kiến 
và Giới cấm thủ). Đạo đếcó tám hoặc (trừ Thân kiến và Biên kiến). 


Bốn đế cộng thành ba mươi hai Kiến hoặc. 

Cõi Sắc và Vô sắc cũng y như Dục giới, song ở trong đó mỗi Đế đều 
trừ ra một món Sân (vì hai cõi này chỉ có vui trong thiền định, nên 
chẳng có Sân) nên mỗi cõi chỈ có hai mươi tám hoặc. Hai cõi hiệp lại 
thành năm mươi sáu hoặc; cộng với ba mươi hai hoặc ở cõi Dục nữa, 
tổng cộng thành ra tám mươi tám món Kiến hoặc. 

Đây là biểu đồ 88 món Kiến hoặc 

I. Dục giới (có 32) 

1. Khổ đế: 10 

a) Tham, b) Sân 

c) Si, d) mạn, đ) Nghỉ 

e) Thân kiến 

ê) Biên kiến, g) Kiến thủ 

h) Giới cấm thủ 

D Tà kiến 

2. Tập đế: 7 

Như Khổ đế, trừ Thân kiến, Biên kiến và Giới cấm thủ 

3. Diệt đế: 7 

Như tập đế 


4. Đạo đế: 8 


Trừ Thân kiến và Biên kiến 
II Sắc giới (có 28) 
1. Khổ đế: 9 


Như Khổ đế ở Dục giới, trừ Sân. 


2. Tập đế: 6 

Như Tập đế ở Dục giới, trừ Sân. 

3. Diệt đế: 6 

Như Diệt đế ở Dục giới, trừ Sân. 

4. Đạo đế: 7 

Như Đạo đế ở Dục giới, trừ Sân. 

II. Vô sắc giới (có 28) 

Như Khổ, Tập, Diệt, Đạo ở Sắc giới. 


Sắc giới và Vô sắc giới đều trừ Sân, là vì hai cõi này ở trong thiền 
định, có hỷ có lạc, nên Sân không sanh khởi. 


Khổ đế đủ mười hoặc là vì thuộc về Quả. Tập đế ít hơn (có 7) là vì 
thuộc và Nhân. Diệt đế là quả xuất thế nên chỉ có 7. Dạo đế về phần 
tu hành nên chỉ có 8. 


3. Tư hoặc: Trong số mười phiền não căn bản nói trên, có bốn thứ ăn 
sâu gốc rễ từ vô thỉ rất khó diệt trừ là Tham, Sân, Si, mạn (bốn Độn 
sử) thì gọi là Tưhoặc. Theo tân dịch thì Tư hoặc có hai nghĩa: a) Nó 
ngấm ngầm khởi lên, do mê muội về sự vật mà sanh; như đói với sự 
vậtăn, mặt, ở ( sắc, thanh, hương, vị, xúc) sanh tham gia trước. 


b) Sự mê lầm này phải đến địa vị Tu đạo mới trừ dứt được. 


Chúng nó có từ vô thủy đến giờ, hễ có ta là có nó, nó với ta đông 
mỉnh một lượt, nên cũng gọi là "câu sanh hoặc". Chúng nó có tiềm 
tàng sâu kín, và chỉ phối sai sử chúng ta một cách mãnh liệt, nên 
hành giả phải hết sức tu trì, mới có thể lần trừ hồi được. Cũng như 
cỏ, phải ra công moi đào nhiều lần, mới nhổ sạch tận gốc. 


Tóm lại Tư hoặc cũng có tên Câu sanh hoặc, do sự mê là sanh, và chỈ 
khi đếnđịa vị Tu độ mới đoán ra được. 


Mười món này phối hợp với bốn đế ở ba cõi, sẽ thành 81 món như 
sau: Mười món Dục giới, có 4: Tham, Sân, Si, Mạn. 


Tư Hoặc Sắc giới, có 3: Tham, Si, Mạn. 


Vô sắc giới, có 3: Tham, Si, Mạn 


(hai cõi sâu vì ở trong thiền định, nên không có sân) 

Bốn thứ tư hoặc này lại chia ra làm ba hạng: hạng nhất là bậc 
thượng; hạng vừa là hạng bậc trung; hạng kém hơn là hạng bậc hạ. 
Mỗi hạng như thế lại chia ra làm ba bậc hay ba phẩm nữa (thượng, 
trung, hạ), cộng tất cả thành chín phẩm. 

(Xem biểu chín phẩm Tư hoặc dưới đây) 

Mười thứ 

I. Thượng 

1. Thượng thượng 

2. Thượng trung 

3. Thượng hạ 

II Trung 


1. Trung thượng 


2. Trung trung 


3. Trung hạ 

II. Hạ 

1. Hạ thượng 

2. Hạ trung 

3. Hạ hạ 

Chín phẩm Tư hoặc nhân cho ba cõi (gồm chín địa 81 thứ) hoặc. 
(Xem biểu đồ 81 moán Tư hoặc đưới đây) 

I. Dục giới 1.Ngũ thứ tạp cư địa, có:9 phẩm Tư hoặc 
II. Sắc giới 2. Sơ Thiền, ly sanh hỷ lạc địa: — 

3. Nhị thiền định sanh hỷ lạc địa: — 

4. Tam thiền ly hỷ lạc địa: _ 

5. Tứ thiền xả niệm thah tịnh địa: — 

II. Vô sắc giới 6. Không vô biên xứ địa _ 

7. Thức vô biên xứ địa _ 

8. Vô sỡ hữu xứ địa _ 

9. Phi phi tưởng xứ địa _ 

Cộng: 9 địa Thành: 81 phẩm Tư hoặc 

VI. Tóm Tắt Về Ý Nghĩa Kiến Hoặc và Tư Hoặc 


Nói tóm lại, những cái mê lầm thuộc về phần phân biệt (do ý thức 
phân biệt mà sanh) đều thuộc về 


Kiến hoặc. Những cái mê lầm thuộc về phần Câu sanh (ngẫm ngầm 
cùng với ta đồng sanh) thì thuộc về phần Tư hoặc. 


Lại một nghĩa nữa, những cái mê lầm thuộc về phần mê lý, đến khi 


Kiến đạo làđoạn trừ được, nên gọi là Kiến hoặc. Những cái mê lầm 
thuộc về phần mê sự, phải tu hành đến địa vị Tu đạo, mới lần đoạn 
trừ, thì gọi là tư hoặc. Đoạn Kiến hoặc chỉ mới là hết cái lầm trên 
phương diện kiến thức; đến khi đoạn Tư hoặc thếgian thì cả cái lầm 
trên phương diện ý thức, hành vi đều không còn nữa. 


Đoạn 88 cái lầm về Kiến hoặc và 81 cái lầm về Tư hoặc thì sẽ chứng 
được 4 quảthánh Thanh văn của Tiểu thừa, trong đó quả vị cao nhất 
là quả vị A la hán (1) 


C. KẾT LUẬN: 


Sỡ dĩ chúng sinh chịu được các điều khổ não, nguyên nhân là do 
phiền não gây tạo ra nghiệp Tập đế. 


Tập đế gồm có nhiều thứ phiền não; nhưng có mười thư căn bẳn 
phiền não là: tham, sân, sỉ, mạn, nghỉ, thân kiếm, biên kiến, kiến thủ, 
giới cấm thủ và tà kiến. 


Trong 10 món này, vì căn cứ theo nhiều cái dễ phát sinh dễ trừ là 
năm món sau, thì gọi là ngũ lợi sử; còn 5 món trước tánh nó ngấm 
ngầm phát sanh và khóđoạn trừ thì gọi là Ngũ độn sử. 


Đứng về phương diên Tu chứng mà xét, thì hành giả trong khi tu 
hành, chia 10 món phiền não trên làm hai loại, để đoạn trừ trong thời 
kỳ sau đây: 


1. Những cái mê lầm khi thấy đạo (chân lý) mới đoạn được, thì gọi là 
Kiến hoặc. 


2. Những cái mê lầm khi đến địa vị tu đạo mới đọan được thì gọi là 
Tư hoặc. 


Về Kiến hoặc, ở cõi Dục giới có 32 món mê lầm, ở cõi sắc giới có 28 
và Vô sắc giới cũng có 28, cộng lại thành 88 món mê lầm. Cái lầm ở 
cõi dục rất thô, đến cõi sắc và Vô sắc giới thì vi tế hơn. Đoạn được 
88 thứ Kiến hoäc trong ba cõi, thì chứng đặng quả thánh thứ nhất 
trong bốn quả của Tiểu thừa là Tu đà hoàn (Tàu dịch là Dự lưu). Đến 
quả này, 81 phẩm tư hoặc của ba cõi vẫn chưa đoạn trừ. 


Về Tư hoặc thì cõi Dục giới có 4: tham, sân, sỉ, mạn. Cõi sắc giới và 
vô sắc, môi cõi có ba (vì trừ sân). 
Cộng chung lại là mười món Tư hoặc. Vì chúng có thô vi tế không 


đồng nên phân ra có thượng, trung, hạ phẩm. Mỗi phẩm lại phân ra 
ba phẩm nữa là: Thượng, trung, hạ cộng thành 9 phẩm. 


Trong ba cõi có chia ra làm 9 địa mỗi địa có 9 phẩm Tư hoặc từ thô 
đến tế,công chung 9 địa thành ra 81 Tư hoặc (1) (1) 


Chín phẩm Tư hoặc ở cõi Dục thì rất thô, còn hai cõi trên lần vi tế. 
Các thứphiền não Tư hoặc vi tế 


dây, chiêu cảm với nhữn khổ quả sanh tử, luân hồi trong cõi, chứng 
quả A la Hán. 


Phần Phụ Chú 


Tứ Đế là thuộc về giáo lý tiểu thừa. Trong khi nghiên cứu và trung 
thành với giáo giáo lý này, chúng tôi chỉ kể có hai thứ hoặc và kiến 
hoặc và Tư hoặc. Nhưng theo giáo lý Đại thừa thì ngoài hai hoặc 
trên, có hai thứ hoặc khác nữa là Trần sa hoặc và Vô minh hoặc. Nếu 
chứng quả vị Đại Thừa Bồ tát hay Phật, thì phải đoạn trừ hai hoặc 
sau này 


Để có một ý niệm tổng quát về các thứ hoặc, chúng tôi xin được phụ 
chú dướiđây hai loại hoặc ấy: 1. Trần sa hoặc: Trần sa hoặc là cái mê 
lầm như cát bụi. Cái mê lầm không phải của mình, vì khi chứng 
đươc quả A la Hán thì cái mê lầm về phần Kiến Hoặc và Tưhoặc nơi 
cá nhân mình đã hết. Cái chân trí ở nơi tâm mình đã sáng suốt rồi. 
Nhưng so với mình, còn thấy cái mê lầm của chúng sinh nhiều như 
cát bụi, nên sanh tâm chán ngán, thối chí độ sanh, cứ trầm không thu 
tịch, thủ cảnh thiên không Niết Bàn của Tiểu Thừa, không chịu ra 
hóa đạo độ sanh (vì còn pháp chấp, mê lầm thấy thật có pháp mình 
tu, Niết Bàn mình chứng). 


2. Vô minh hoặc: Vô minh là mê lầm, không rõ được bản chất chân 
tâm. Thứ mê lầm này là góc của các thứ mê làm khác, nên gọi là bản 
vô minh. Nó rất vi tế,phá trừ trần sa hoặc rồi mới phá trừ được Vô 
minh hoặc. 


Cứ theo lối tu chứng của Đại Thừa mà luận, thì phải trải qua 51 địa 
vị, mới phá hết được các vô minh. 


Khi mãn địa vị Thập tín rồi bắt đầu lên thập trụ (10 vị) phá một 
phần vô minh thì được một phần đức pháp tánh (3 đức: Pháp thân, 
bát thân, Giải thoát), chứng lên vị sơ trụ. Như thế cứ phá thêm một 
phần vô minh là chứng lên một địa vị; cho đến phá được 10 phần thì 
phá đước Thập trụ. Bước qua Thập hạnh (10 vị), Thập hồi hướng 
(10 vị) và thập địa (10 vị ) cũng thế, nghĩa là phá một phần vô minh 
thì chứng lên một địa vị. Cho đến địa vị thứ 51; là Đẳng giác, dùng 
trí kim cương phá sạch hết tướng vô minh rất tinh tế rồi, thì 


chứngđược địa vị thưa 52 là quả Diệu giác (Phật). Lúc bấy giờ vô 
minh diệt hết trí giác thế gian toàn minh, cũng như trăng rằm Trung 
thu, bao nhiêu mây mờ vẹt hết, tỏa ánh sáng khắp mười phương. 


Chúng ta nên lưu ý: Kiến hoặc, Tư hoặc là chiêu cảm phần đoạn sanh 
tử trong ba cõi. Đoạn Kiến hoặc, Tư hoặc thì không thọ phần sanh tử 
ra ngoài tam giới,được thiên lý chân, chứng nhị thừa: Thanh văn, 
Duyên giác. Đoạn Trần sa hoặc chứng quyền thừ Bồ tát. Đoạn sạch 
vô minh chứng quả Phật vô thuợng. Xét như thế thì từkhi phát tâm 
tu hành cho đến thành Phật, phải trải qua một công trình lớn lao và 
một thời gian lâu xa mới được. 


q) Sở dĩ gọi là phẩm mà không gọi là món, loại hay thứ là vì trong 
mỗi mê lầm ấy, không khác chất, chỉ khác phẩm lượng mà thôi, 
nghĩa là nó đậm hay nhạt, mạnh hay yếu mà thôi. 


Bài Thứ 5 
Diệt Đế (Nirodha Dukkha) 
A. Mở Đề 


Sau Khi nói về phương diện khổ đau xong, Đức Phật nói về phương 
diện an lạc. 


Sau khi giãi bày đầy đủ hiện tượng nhân quả về phần nhiễm, về 
phương diệnđau khổ xong, đức Phật liền thuyết minh các hiện tượng 
nhân quả về phần tịnh, vềphương diện An lạc. Nói một cách khác sau 
khi dạy xong Khổ đế và tập đế, đức Phật liền dạy Diệt đế và đạo đế. 
Có người chỉ thấy hai phần đầu của Tứ đế là khổ và Tập, nên đã 
tưởng đạo Phật là đạo yếm thế, bi quan. Họ cho rằng Phật giáo gieo 
vào lòng người sự chán đời là kẻ thấy cuộc đời xấu xa, đau khổ, mà 
không tìm ra phương pháp để giải thoát ra khỏi cảnh ấy, mà chỈ 
buông xuôi tay ngồi nhìn và khóc than, sầu khổ. Đạo Phật không làm 
như thế. Đạo Phật trình bày cho mọi người nhìn thấy cái hiện tại đen 
tối của mình, cái hoàn cảnh xấu xa, có nhiều sự khuyếtđiểm, để cải 
đổi nó, kiến tạo lại một cuộc sống đẹp đẽ, an vui hơn. Một giáo lý 
như thế, không thể gọi là yếm thế, bi quan được mà chính là yêu đời, 
lạc quan, vì còn tin tưởng ở khả 


năng kiến tạo của mình và chúng sinh. Cảnh giới mà Đức Phật trình 
bày cho chúng ta thấy ở đây là một cảnh giới hoàn toàn trái ngược 
với cảnh giới tối tăm, sầu khổ, đớn đau mà chúng ta đang sống. 


Cảnh giới ấy là cảnh giới huy hoàng, an lạc, mà chỉ những người diệt 


tục, hết mê mới đạt được. 


Cảnh giới ấy, chúng ta sẽ nghe đức Phật trình bày trong phần diệt đế 
sauđây: B. Chánh Đề 


I. Định Nghĩa Sao gọi là Diệt đế? 


Diệt là tiêu diệt, trừ diệt. Diệt ở đây tức là diệt dục vọng mê mờ, 
phiền não; Đế là lý lẽ chân thật, đúng đắn do trí tuệ sáng suốt soi 
thấu và thuyết minh. Diệt đế, chữ Pali gọi là "Nirodha Dukkha" tức là 
sự thật đúng đắn, mà đức Phật đã thuyết minh về hoàn cảnh tốt đẹp 
mà mọi người có thể đạt được khi đã diệt hết mọi phiền não, mê mờ. 
Phiền não, mê mờ là nguyên nhân của đau khổ, như chúng ta đã nghe 
Phật thuyết trong Tập đế. 


Khổ là quả, mà tập là nhân. Diệt khổ mà chỉ diệt cái quả thì không 
bao giờ hết khổ được. Muốn diệt khổ tận gốc, thì phải diệt cái nhân 
của nó, như muốn nhổcái thân cây, thì phải bẩy cho hết cái rễ ăn sâu 
trong lòng đất. 


Trong khi nhân quả, Phật dạy rằng: "Các ông phải biết, vì Tập nhân 
phiền não mới có quả khổ sanh tử, vậy các ông phải dứt trừ phiền 
não tập nhân. Khi đã dứt trừ rồi, lại thường thương nắm chắc chỗ 
dứt trừ cho chắn chắc, không khi nào nới bỏ. Đến khi chứng được 


đạo Niết Bàn, thì phải tất nhiên tập nhân phiền não phải diệt hết, mà 
khổ luân hồi cũng không còn". 

Thế cho biết, muốn giải thóa tất phải tu hành. Mà tu hành là gì? 

Là diệt trừ tập nhân phiền não vậy. Diệt trừ phần nào tập nhân là đã 
bước đến gần giải thoát chừng ấy, như một cái phao; càng bớt dần 
chừng nào vật nặng dìm nó xuống, thì nó lại nổi dần lên mặt nước 
chừng ấy vậy. 

I. Thứ Lớp Đoạn Hoặc (mê lầm) 

Như chúng ta đã biết trong bài tập đế, tập nhân phiền não rất phức 
tạp, có thứ mong manh, cạn cợt, có thứ in sâu vào tâm thức từ lâu 
đời lâu kiếp rất khó dứt trừ. Do tính chất cạn sâu của các thứ phiền 
não ấy, nên đoạn trừ cũng phải tuần tự, theo thứ lớp. 

Có hai lớp đoạn hoặc chính là: 


1. Kiến đạo sở đoạn hoặc: Những mê lầm này, khi thấy chánh đạo 


mới đoạn được. Đây là sự dứt trừ 


những sai lầm về phần lý trí. Những phiền não này thuộc loại cạn 
cợt gây ra bởi sự gần gũi tà sư, sự 


tuyên truyền tà vạy của sách vở, cùng những người tri kiến không 
chân chánh. Nếu gặp được Minh sư, thấy đưưọc chân lý, thì liền 
đoạn hết. Vì thế sự dứt trừ những phiên não này, gọi là "Kiếnđạo sở 
đoạn hoặc". 


2. Tu đạo sở đoạn hoặc: Những mê lầm này, khi tu đạo mới đoạn 
được. Đây là sự đoạn trừ những phiền não, sâu kín, đã đam sâu gốc 
rễ trong tâm thức, biến thành thói quen, như sự chấp ngã, sự say 
đắm nhục dục, tham, giận, kiêu căng v.v... Đối với những thứ phiền 
não này, phải cần nhiều công phu tu hành dẻo dai, chắc chắn mới có 
thể đoạn trừ được. Do đó, mới gọi là "Tu đạo sở đoạn hoặc". 


II. Các Tầng Bậc Tu Chứng 


Đoạn trên đã nói tổng quát về hai loại đoạn diệt phiền não cho dễ 
phân biệt và dễ hiểu. Đến đây, để 


có một ý niệm rõ ràng về các tầng bậc tu chứng mà một hành giả cần 
phải trải qua, chúng ta hãy tuần tự điểm qua các quả vị từ thấp đến 
cao. 


1. Tứ gia hạnh: Muốn đoạn trừ kiến hoặc, trước tiên người tu hành 
phải rời xa các tà thuyết, xoay tâm ý, tư tưởng dần vào chân lý: vô 
thường, vô ngã, bất tịnh, tứ đế, để nhận chân được các tánh cách vô 
thường, vô ngã, bất tịnh, không thật v.v... của cuộc đời. Nhờ sự gần 
gũi với chân lý như thế, nên những điều thấy biết sai lầm điên đảo sẽ 
tan hết và 88 món kiến hoặc cũng không còn. Tuy nhiên, không phải 
chỉ trong một lúc mà đoan được tất cả kiến hoặc; trái lại, phải cần 
nhiều thời giờ, công phu tu tập. Từ những tư tưởng, thành kiến mê 
lầm của phàm phu mà đến Thánh trí để dự vào lòng Thánh quả, 
người tu hành phải tu bốn gia hạnh sau đây: 


a) Noẳn vị: Noẳn là hơi nóng; vị là địa vị. Người xưa, khi muốn lấy 
lửa, họdùng hai thanh củi tre cọ sát vào nhau; trước khi lửa sắp bật 
lên, phải qua giai đoạn phát ra hơi nóng. Người tu hành muốn có lửa 
trí tuệ, cũng phải trải qua giai đoạn hơi nóng. Tất nhiên hơi nóng lửa 
trí tuệ chưa đốt cháy được củi phiền não, nhưng không thể không 
qua giai đoạn này được. Đó là giai đoạn "Noản vị". 


b) Đảnh vị: Đảnh là chóp cao. Qua khỏi giai đoạn Noản vị, người tu 
hành tiếp tục tiến bước và lên được trên chóp đỉnh núi mê lầm. Đứng 


ở địa vị này, toàn thân hành giả được tắm trong khoảng không gian 
rộng rãi vô biên, nhưng chân chưa rời khỏi chóp núi mê lầm. 


c) Nhẫn vị: Nhẫn là nhẫn nhịn, chịu đựng. Người biết nhịn, luôn luôn 
vẫn yên lặng sáng suốt trước sự 


khuấy phá của đối phương. Người tu hành lên đến bậc này, trí giác 
ngộ đã gần sáng tỏ, thân tâm vẫn giữ được mực yên lặng trong sáng, 
mặc dù các pháp có lăng xăng và ẩn hiện. 


d) Thế hệ nhất vị: Bậc này cao quí nhất trong đời. Tu đến bậc này là 
một công phu rất to tát, gần giải thoát ra ngoài vòng Dục giới, như 
con diều giấy bay liệng giữa không trung, tự do qua lại, không còn bị 
cái gì làm ngăn ngại, ngoài sợi giây gai nhỏ. Nếu bứt sợi gai kia là 
điều bay luôn. Cũng như thế, người tu hành phá hết phần kiến hoặc 
nhỏ nhất sau cùng là được giải thoát luôn. 


Tóm lại, người tu hành thường xuyên qua bốn món gia hạnh này, tức 
là phá được cái lầm về tri kiến hay kiến hoặc, cái lầm của Phi phi 
tưởng mà chứng đặng quảTu đà hoàn là quả vị đầu tiên trong Thanh 
văn thừa. 


2. Tu đà hoàn: Tàu dịch là Dự lưu quả (dự vào đòng Thánh). Ở quả vị 
này, ý thức đã sáng suốt, không còn bị mê lầm nữa, song thất thức 
còn chấp ngã, nên phải trở lại trong cõi Dục, nhiều nhất là bảy phen 
sanh tử nữa, mới gọt sạch các kiết sử phiền não thầm kín, nằm nép 
trong tâm thức, và chứng quả A La Hán. 


3. Tư đà hàm: Tàu dịch là Nhất lai, nghĩa là một phen sanh lại cõi 
Dục để tu hành và dứt cho sạch phần mê lầm ở cõi Dục, mới tiến đến 
bực A La Hán. Trên kia, quả tu đà hoàn chỉ là kết quả của công phu 
tu hành đoạn được kiến hoặc, chứchưa đá động đến tư hoặc. Sau khi 
chứng quả Thánh đầu tiên rồi, phải tu nữa để đoạn trừ tư hoặc, mới 
chứng được bậc này. Tuy nhiên, ở cõi Dục có chín phẩm tư 


hoặc, mà vị này chỉ mới đoạn có 6 phẩm, còn 3 phẩm nữa chưa 
đoạn. Nghĩa là mớiđoạn sáu phẩm thô thiển bên ngoài, còn ba phẩm 
sâu kín bên trong chưa đoạn. Vì thế, phải trở lại một phen để đoạn 
cho hết ba phần sau, mới bước lên Thánh quảthứ ba là A na hàm 
được. 


4. A na hàm: Tàu dịch là Bất lai (nghĩa là không trở lại cõi Dục nữa). 
Khi còn mê lầm của cõi Dục lôi kéo, mới sanh vào cõi Dục. Đến địa vị 
A na hàm này những mê lầm ấy không còn nữa, nên không bị 


tái sanh ở đấy nữa, trừ trường hợp phát nguyện trở lại cõi này để độ 
sanh. Vị này ở cõi Trời Ngũ tịnh cư thuộc Sắc giới, cũng gọi là Ngũ 
bất hoàn thiên hay Ngũ na hàm. Vị này đã cách xa chúng ta như 


trời vực, đã thoát ra ngoài cõi Dục. Tuy thế, họ vẫn còn mang trong 
mình những mê lầm vi tế của hai cõi Sắc và Vô sắc. Vì vậy, ở Ngũ 
tịnh cư thiên, họ phải tu luyện để dứt cho hết vi tế hoặc, mới bước 
lên Thánh quả A La Hán (Tư hoặc gồm có 9 phẩm. Từ đà hàm quả 
đoạn sáu hoặc, A na hàm quả đoạn thêm ba hoặc; đến A La Hán quả 
là đoạn hết). 


5. A La Hán: Đây là quả vị cao nhất, trong Thanh Văn Thừa. Tàu dịch 
có ba nghĩa: a) Ưng cung: VỊ này có phước đức hoàn toàn, trí huệ 
hơn cả, đáng làm nơi phướcđiền cho chúng sinh cúng dường. 


b) Phá ác: Vị này đã phá tan những nhiền não tội ác, không còn bị 
chúng quấy phá sai sử trói buộc nữa. 


c) Vô sanh: VỊ này không còn bị xoay vần trong sanh tử luân hồi nữa, 
vì đã phá trừ được phiền não là yếu tố của sanh tử luân hồi. 


Trong ba nghĩa này, Vô sanh là nghĩa quan trọng hơn hết, nên đã 
được nêu lên trong chữ A La Hán. VỊ 


này không những đã phá hết mê hoặc nông cạn, mà chính ngay 
chủng tử mê lầm thầm kín cũng đã dứt sạch. Cho đến chủng tử chấp 
ngã là nguồn gốc phiền não, nguồn gốc luân hồi, cũng bị dẹp lại một 
bên, không còn bóng dáng ra vào trong A lại da thức nữa. 


Tách cách của lòng ngã chấp là khiến chúng sanh luôn luôn cố chấp 
bản thân nhỏ hẹp, tạo thành ranh giới giữa mình và người, mình và 
sự vật, để rồi gây nên vô lượng tội nghiệp và chịu vô lượng khổ báo. 


Một tách cách nguy hại của lòng ngã chấp nữa là thường làm cho 
chúng sanh không tỏ ngộ, không thể 


chấp được cái tánh "đồng nhất, không mất" của vạn sự vạn vật. Do 
đó, chúng sanh phải chịu lắm nỗi thăng trầm với xác thân bé nhỏ củ 
mình. 


VỊ A La Hán, do sự cố công bền chí, đã diệt được lòng chấp ngã ấy, 
nên không bị sống chết khổ đau, lo buồn sợ hãi chi phối. Như đồ đệ 
của ä Phù dung, một khi đã bỏ được bệnh nghiền thì không còn ra 
vào nơi tiệm hút làm bạn với bànđèn ống khói nữa. A La Hán là vị đã 
đoạn được cái sai lầm của cõi trời Phi phi tưởng, nên không còn 
vương vấn với các cõi trời ấy nữa. 


Song quả A La Hán cũng chia làm hai bậc, tùy theo căn cơ lanh lợi 
hoặc chậm lụt của các vị ấy. 


a) Bất hồi tâm độn A La Hán: là vị A La Hán trầm không trệ tịch, tự 
thỏa chí vào địa vị đã chứng, chứ 


không phát tâm xoay về Đại Thừa. 


b) Hồi tâm đại A La Hán: là vị A La Hán lợi cứn lợi trí, phát tâm xoay 
về Đại Thừa rộng lớn chứ không tự mãn ở địa vị đã chứng. 


IV. Giá Trị Diệu Dụng Của 4 Cõi Thánh 


Bốn quả Thánh của Thanh văn trên đây, đều là những kết quả giải 
thoát hiển nhiên của công phu tu tập. Không cứ căn cơ nào đều có 
thể ở ngay trong cảnh giới của mình (kinh gọi là tự địa, tự giới), mà 
tu tập để đạt đến bốn quả vị ấy. Hễ đoạn trừ mê lầm được chừng 
nào thì chứng quả đến chừng ấy, chứ không phải chờsanh qua thế 
gian khác mới chứng quả kia đâu. 


Khi chứng đến quả Tu đà hoàn thì gọi "Kiến đạo sở đoạn". Ở đây, ý 
thức đã tương ứng với Huệ tâm sở, sáng suốt, trực nhận đạo lý một 
cách rõ ràng. Còn các vị sau, thuộc về "Tu đạo sở đoạn", nghĩa là sau 
khi đã gội rửa các chủng tử mê lầm (tư hoăc) của A lại da thức mới 
chứng được. Do sự dứt trừphiền não sâu hay cạn đó, mà diệu dụng 
của mỗi quả vị khác nhau. 


Ở địa vị "Kiến đạo sở đoạn" là thành tựu được năm phép thần thông 
(công dụng tự tại không bị 


chướng ngại). 


a) Thiên nhãn thông: Nhãn lực soi thấy khắp muôn loài cùng sự sanh 
hóa trong thế gian bao la hiện tại. 


b) Thiên nhĩ thông: Nhĩ lực nghe khắp mọi nơi, đủ các tiếng tăm 
đồng loại và đị loại. 


c) Tha tâm thông: Tâm lực biết được tâm niệm, sở cầu của kẻ khác. 
d) Túc mạng thông: Trí lực hay biết các kiếp trước của mình. 
đ) Thần túc thông: Có hai nghĩ: một là được thần thông tự tại như ý 


muốn, hai là trong giây lát muốn đi đâu liền được như ý muốn, 
không bị sự vật hữu hình làm chướng ngại. 


Năm phép thần thông này, tuy có đặc biệt hơn nhân loại nhiều, song 
chưa phải là điểm quan trọng của người tu hành cầu giải thoát. Điểm 
quan trọng nhất của người tu giải thoát là "Lậu tận thông". Lậu tận 
thông là được trí tuệ thông suốt cả ba đời, không còn bị các phiền 
não hữu lậu làm ngăn ngại, nghĩa là giải thoát sanh tử. Chỉ những vị 
A La Hán mới được quả này. 


Bài Thứ 6 

Diệt Đế (Nirodha Dukkha) 
(tiếp theo) 

V. Diệt Đế Tức Là Niết bàn 


Kinh Niết Bàn dạy: "Các phiền não diệt gọi là Niết Bàn, xa lìa các 
pháp hữu vi cũng gọi là Niết Bàn". 


Như các đoạn trước của bài này đã nói, đến bốn quả Thánh thì phiền 
não nông cạn và sâu kín đã tuần tự bị tiêu diệt. Vậy chứng được bốn 
quả Tháh ấy, tức làđã chứng được Niết Bàn. Nói một cách khác, Diệt 
đế tức là Niết Bàn. 

Niết Bàn hay Niết Bàn na hay Nê hoàn là do dịch âm chữ Phạn 
Nirvana mà ra. Niết Bàn có nhiều nghĩa như sau: 

Niết (Nir) là ra khỏi; Bàn (vana) là rừng mê, Niết Bàn là khỏi rừng 
mê. 


Niết là chẳng: Bàn là dệt. Còn phiền não thì còn đệt ra sanh tử, không 
phiền não thì không còn dệt ra sanh tử. Vậy Niết Bàn là không dệt ra 
sanh tử luân hồi. 

Chữ Bàn cũng có nghĩa là không ngăn ngại. Niết Bàn còn có nhiều 
nghĩa khác nữa, song tóm lại không ngoài ba nghĩa: Bất sanh, giải 
thoát, tịch diệt. 


Bất sanh, nghĩa là không sanh ra, không sanh các thứ mê lầm tội lỗi. 


Giải thoát, nghĩa là thoát ra ngoài sự ràng buộc, không mắc vào các 
huyền ngã, huyện pháp. 


Tịch diệt, nghĩa là vắng lặng, dứt sạch. Vắng lặng, an lành, dứt sạch 
tất cẳnguồn gốc mê lầm. 


Vì lẽ Niết Bàn có nhiều nghĩa như thế, nên trong kinh thường để 
nguyên âm mà không dịch nghĩa. 


Theo định nghĩa của chữ Niết Bàn này, thì bốn quả vị trên kia đều 
gọi Niết Bàn cả. Song vì đã hoàn toán hay chưa hoàn toían mà chia ra 
làm hai thứ: 


1. Hữu dư y Niết Bàn: (Niết Bàn chưa hoàn toàn). Từ quả vị thứ nhất 
Tu đà hoàn đến quả vị thứ ba A na hàm, tuy đã đoạn trừ tập nhân 
phiền não, nhưng chưa tuyệt diệu, tuy đã vắng lặng an vui, nhưng 
chưa viên mãn, tuy an vui nhưng chưa hoàn toàn, vì phiền não và 
báo thân phiền não còn sót lại, nên gọi là niết bàn hữu dư y. Vì phiền 
não còn sót lại nên phải chịu quả báo sanh tử trong năm bảy đời; 
song ngã chấp đã phục, nên ở trong sanh tử mà vẫn được tự tại, chứ 
không b†ràng buộc như chúng sinh. 


2. Vô dư y Niết Bàn: (Niết Bàn hoàn toàn). Đến quả vị A La Hán, đã 
đoạn hết phiền não, diệt hết câu sanh ngã chấp, nên hoàn toàn giải 
thoát cả khổ nhân lẫn khổ quả. Sự sanh tử không còn buộc ràng vị 


này được nữa, nên gọi là Niết Bàn vô dư y. Đây là quả vị cao tột của 
hàng Thanh văn. Đến đây ngọn lửa dục vọng đã hoàn toàn tắt hết, và 
trí vô ngại hiện ra một cách đầy đủ, không khi nào còn trởlại tâm 
khởi chấp ngã nữa. Vì thế, nên được tự tại giải thoát ngoài vòng ba 
cõi: Dục, Sắc, và Vô sắc giới. 


VI. Niết Bàn Của Đại Thừa Giáo 


Phật Giáo gồm có Tiểu Thừa và Đại Thừa mà Niết Bàn là danh từ 
chung cho cảhai thừa ấy. Trên đây đã nói đến Diệt đế, hay Niết Bàn 
của Tiểu Thừa, nhưng chưa nói đến Niết Bàn của Đại Thừa. Vậy nói 
đến Niết Bàn, thì cũng nên mở rộng phạm vi, nói luôn cả Niết Bàn 
của Đại Thừa để độc giả có một quan niệm đầy đủ vềhai chữ Niết 
Bàn. 


Nói như thế, không có nghĩa là Niết Bàn của Tiểu Thừa và Đại Thừa 
là hai loại hoàn toàn khác nhau về 


tính chất. Nếu có khác, thì chỉ khác về phạm vi rộng hẹp,rốt ráo hay 
chưa rốt ráo mà thôi; nghĩa là Niết Bàn của Đại Thừa rộng rãi hơn có 
thể gồm cả Niết Bàn của Tiểu Thừa, mà Niết Bàn của Tiểu Thừa 
không thể gồm cảNiết Bàn của Đại Thừa. Các thánh giả Nhị thừa 
(Tiểu Thừa) tuy đã đoạn hết phiền não, nhưng tập khí vẫn còn, công 
đức trí tuệ chưa viên mãn nên Niết Bàn mà họchứng, dù là Niết Bàn 
của hàng A La Hán đi nữa, đối với Đại Thừa cũng chưa hoàn toàn, 
nghĩa là chưa là Hữu dư y Niết Bàn. 


Chỉ có Niết Bàn của chư Phật mới được gọi là Vô dư y Niết Bàn. 


Ngoài cái nghĩa rộng hẹp trên, Niết Bàn của Đại Thừa đại khái có hai 
loại: 1. Vô trụ xư Niết Bàn: Đây là Niết Bàn của các vị Bồ Tát. Các A 
La Hán, do tu nhân giải thoát mà chứng được quả giải thoát; nhưng 
chưa biết nguồn gốc của nhân quả, còn chấp có thực pháp phải tu, 
quả vị phải chứng, nên chưa được hoàn toàn tự tại. Các vị Bồ Tát thì 
trái lại, đã hiểu rõ "Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức", pháp tánh 
bình đẳng như như; không thấy một pháp gì cố định, một vật gì chắc 
thật, biệt lập chỉ thấy chúng là những hình ảnh giả dối, do đốiđãi với 
thức tâm, tạo thành bởi thức tâm. Các vị Bồ Tát không có tâm địa 
đảo điển sai lầm, không gán cho sự vật một giá trị nhất định, như 
tốt, xấu, khổ, vui, nên không sanh ra những thái độ oán, thân, bỉ, 
thử, ưa, ghét. Hễ có tri kiến sai lầm đó, là bị chướng ngại khổ đau. 
Các vị ấy tu hành chứng theo sự tánh bình đẳng, đem tâm hòa đồng 
cùng sự vật mà làm việc lợi tha. Tuy làm việc lợi tha, mà vẫn ở trong 
chánh quán. Quán các phép như huyễn hư hóa, không có thật sanh 
tử, không có thật Niết Bàn, không bao giờ trụ trước (vô trụ). Do đó, 
BồTát thường ra vào sanh tử lấy pháp lục độ để độ sanh, mà vẫn ở 
trong Niết Bàn tựtại. 


2. Tánh tịnh Niết Bàn: Đây là một thứ Niết Bàn tự tánh thường vắng 
lặng mà thường sáng suốt, thường sáng suốt mà thường vắng lặng ra 
ngoài tâm lượng hẹp hòi của phàm phu và trí thức hữu hạn của Nhị 
thừa, ngoại đạo. Nó thường bộc lộsáng suốt nơi chư Phật, mà vẫn 
thường sẵn có nơi mọi loài chúng sinh. Trong kinh có khi gọi đó là 
Phật tánh, là chân tâm, là Như lai tạng v.v... 


Nếu chúng sinh tự tin mình có tánh Niết Bàn thanh tịnh, và khởi tâm 
tu hành theo tự tánh ấy, tức có thể thành Phật không sai. 


Mạng tự tánh Niết Bàn mà để cho phiền não cấu trần che lấp, thì làm 
chúng sanh trầm luân trong bể 


khổ. 


Trái lại, ngộ tự tánh Niết Bàn mà hết vọng tưởng mê lầm là thành 
Phật, và cóđầy đủ bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh. "Thường" nghĩa là 
không bịchi phối bởi tánh vô thường, khi nào cũng như khi nào, 
không lên bổng xuống trầm, không có già trẻ, chết sống, đổi thay. 
"Lạc" nghĩa là không còn khổnão, lo buồn. "Ngã" là được hoàn toàn tự 
chủ, không bị nội tâm hay ngoại cảnh chỉ phối. "Tịnh" là không còn ô 
nhiễm, luôn luôn thanh tịnh, trong sáng. Chúng ta đừng lầm tưởng 
tánh "Chân thường" này với điều thường hằng của thế gian; tánh 
"Chân lạc" với sự vưi thích tương đối là sự vui thích còn che đậy 
mầm mống đau khổ bên trong; tánh "Chân ngã" với sự tự chủ trong 
nhất thời, tự chủ ngày nay bị 


động ngày mai; tánh "Chân tịnh" với sự trong sạch tương đối ở thế 
gian, sự trong sạch vật chất, sự 


tướng bên ngoài, chứ bên trong vẫn còn nhiễm ô. 


Vì tính cách quí trọng, cao cả tuyệt đối của bốn đức: Thường, Lạc, 
Ngã, Tịnh nên Tánh tịnh Niết Bàn là thứ Niết Bàn cao quí tột đỉnh 
của đạo Phật, và người Phật tử Đại Thừa trong khi tu hành, đều phát 
nguyện rộng lớn quyết tâm chứng được thứ Niết Bàn ấy mới thôi. 


VII. Biện Minh Về Niết Bàn 
Tánh cách của Niết Bàn quá rộng rãi, cảnh giới của Niết Bàn quá cao 
thâm, nên hay gây ra nhiều sự 


hiểu lầm cho các căn cơ thiển bạc, mà tập quán, thành kiến, hoàn 
cảnh hằng ngày làm chủ trí thức. 


Người đời hay lấy tâm lượng hẹp hòi của mình để hình dung Niết 
Bàn, và đã hình dung một cách sai lạ, nên cuối cùng họ kết luận rằng: 
cứu cánh của đạo Phật là một sự không tưởng. Câu chuyện ngụngôn 
sau đây chứng minh một cách hùng hồn tâm trạng ấy: 


Ngày xưa có một con cá, vì nó là loài ở nước, nên đĩ nhiên cuộc đời 
chỉ sống trong nước, và ngoài nước ra không biết gì hết. 


Một hôm nó đang nhởn nhơ bơi lội trong hồ, tình cờ gặp một con 
rùa, mà nó đã quan từ trước, đi du lịch trên đất liền về. Nó liền chào: 


Chào anh! Đã từ lâu tôi không gặp anh. Vậy xưa rày anh ở đâu? 
Ồ! Tôi đi du lịch từ trên đất liền về. Trên ấy, mặt đất khô ráo quá! 


Đất khô! Anh nói cái gì lạ vậy? Tôi chưa bao giờ thấy nơi nào kỳ lạ 
như vậy. Lễ nào lại có đất khô? 


Xi thề rằng tôi không nói đùa với anh đâu. Nhưng nếu quả tình anh 
không thểtin được thì tùy anh, không ai ngăn cẩn được anh; nhưng 
dù sao, tôi cũng mới từ đó về. 


Này anh, anh hãy cố gắng diễn đạt cho hợp lý hơn. Tôi nghĩ rằng 
cách diễn đạt của anh chưa được rõ ràng lắm. Anh vui lòng cho tôi 
biết đất mà anh nói đó có giống như cái gì trong thế gian của chúng 
ta ở đây? Nó có ẩm ướt không? 


Không! Nó không ẩm ướt. 


Thế nó có mát dịu và lạnh không? 

Nó không mát, không dịu mà cũng chẳng lạnh. 

Thế nó có trong suốt để cho ánh ság xuyên qua được không? 
Không, nó không trong suốt và ánh sáng không thể xuyên qua được. 


Thế nó có mềm và dễ bị ép để cho tôi có thể quậy vây và đi lại dễ 
đàng trongấy không? 


Không, nó không mềm, không bị dồn ép dễ dàng và trong ấy, anh 
cũng không thểbơi lội được. 


Thế nó có lưu động và đổ thành thác được không? 
Không, nó không lưu động và cũng không đổ thành thác được. 


Vậy thì nó có dâng lên để tạo thành những mũi sóng bạc đầu được 
không? 


Không, tôi chưa bao giờ thấy nó dâng thành làn sóng cả. 
Đến đây, con cá vênh váo tự đắc than rằng: 


Tôi đã từng nói với anh rằng: đất mà anh nói đó là không phải cái gì 
cả. Tôi cũng vừa hỏi anh về đất ấy và với câu hỏi nào anh cũng trả 
lời rằng không. Đất anh nói đã là không phải bất cứ cái gì tôi nêu ra, 
vậy thì đất hẳn là ngoan không. Anh đừng tìm cách bịp tôi nữa. 


Tốt ! Anh đã quả quyết rằng không có đất liền. Tôi cũng không có 
cách nào hơn là cứ để anh tiếp tục tin như anh đã nghĩ. Nhưng một 
mai, có ai khác hơn tôi và đủ sức phân biệt cho anh thấy sự sai khác 
giữa đất và nước, ngày ấy anh sẽ thấy rằng anh chỉ là một con cá 
ngốc. 


Tâm trạng của con cá này là tâm trạng của một số người thường dựa 
vào sự hiểu biết nông cạn của mình, để quan niệm Niết Bàn. Có 
người nghĩ rằng Niết Bàn là một trạng thái hư vô tịch diệt luôn; có 
người nghĩ Niết Bàn là cảnh Thiên đường nhưcủa ngoại đạo; có 
người lại bảo nếu Niết Bàn không phải là hư vô tịch điệt mà cũng 
không phải là Thiên đường, thì Niết Bàn là một không tưởng. 

Niết Bàn không thể là một trạng thái hư vô tich diệt được. Tam tạng 
giáo điển chưa bao giờ nói đến cảnh giới hư vô ấy. Sự hiểu lầm Niết 
Bàn với hư vô là conđẻể của sự nghiên cứu thô thiển, nông cạn qua 


các định nghĩa của Niết Bàn. Nghe nói Niết Bàn tức là "Diệt", người ta 
vội tưởng ngay "Diệt" nghĩa là hoại diệt không có gì tồn tại cả. Người 
ta không ngờ rằng "Diệt"ở đây, có nghĩa là diệt nguồn gốc đau khổ, 
phiền não, mê lầm mà khi đau khổ diệt thì an vui tất phát sinh, mê 
lầm diệt thì sáng suốt tất tỏ lộ. 


Như trên đã trình bày, Niết Bàn có đủ diệu dụng: Thường, Lạc, Ngã, 
Tịnh thì sao gọi là hư vô được? 


Niết Bàn của Phật cũng không phải là một cảnh thiên đường như 
người đời và các ngoại đạo thường ca tụng. Nguyên nhân của sự 
hiểu lầm này là do tập quán xem Phật Giáo cũng như các "thần đạo" 
khác. 


Trước khi Phật giáng thế,trong kinh Vệ đà (véda) của ngoại đạo ở Ấn 
độ, cũng từ dùng danh từ Niết Bàn với nhiều định nghĩa khác nhau, 
tùy theo trình độ hiểu biết cao thấp của họ. Có đạo cho chết rồi mất 
hẳn là Niết Bàn; có đạo cho cối trời của Dục giới là Niết Bàn; có đạo 
cho chứng được tánh không tham ái ở cõi Sơ thiền là Niết Bàn; có 
đạo cho các định cảnh Không vô biên xứ; Phi phi tưởng xứ ở cõi trời 
Vô sắc là Niết Bàn. 


Nhưng, với đạo Phật những nơi ấy còn ở trong vòng tam giới luân 
hồi. Bởi ở đó chưa diệt được hết lòng chấp ngã, chấp pháp, còn sống 
chết theo vọng tưởng sanh diệt, chứ chưa được rốt ráo như Niết Bàn 
của Phật. Nói một cách tóm tắt dễhiểu, Niết Bàn của đạo Phật là sự 
thể nhập vào bản thể sáng suốt, thanh tịnh, đầyđủ các đức Thường, 
Lạc, Ngã, Tịnh. bản thể ấy không phải chết lặng mà là sống dộng, có 
dầy đủ công năng, một sự sống động vắng lặng, mà kinh thường gọi 
là "vắng thường soi, soi mà thường vắng" (tịch nhi thường chiếu, 
chiếu nhỉ thường tịch). 


Một học giả tây phương rất thông hiểu về đạo học Đông phương. 
Ông Ram Linsenđã viết trong quyển Le Destin du 20 siècle (vận mệnh 
của thế kỷ hai mươi) nhưsau về Niết Bàn: "Niết Bàn không phải tịch 
nhiên bất động, cũng không phải là cái trống không, là cái chết mất 
vô tông vô tích. Niết Bàn là sự 


thực chứng cái bản thể của vũ trụ. Không thực chứng được cái bản 
thể đó là người còn thiếu sót, là sống một đời sống mất quân bình 
giữa xác thịt và tâm linh. Niết Bàn không phải là ngoài cái động. Và 
chính Niết Bàn mới là nguồn gốc của những việc làm chân chính. Đây 
là một sự thật, nhất là đối với Đại Thừa Phật Giáo". 


Như thế, Niết Bàn không phải là một lối không tưởng, viễn vông 


không thực hiệnđược. Miễn là tự tin mình có tánh Niết Bàn và cố 
gắng tập sống theo tự tánh ấy, thì Niết Bàn là một kết quả rất thiết 
thực. 


Mê muội không tự tin mình có tánh Niết Bàn là làm phát triển tánh 
ấy là Thánh giả. Để cho phiền não tham, sân, si, vô minh, chấp ngã 
làm chủ, là luân hồi. Gạn lọc cáu bẩn phiền não vô minh nơi tâm 
thức cho hết sạch, như gạn bỏ bùn nhơ nơi nước, cho đến khi ly 
nước hoàn toàn trong suốt, ấy là Niết Bàn hiển hiện. 


VII. Một Mầu Chuyện Về Niết Bàn 


Để chứng minh tánh cách triền phược của phiền não và giải thoát 
của Niết Bàn trên đây, trong kinh Samitha Nikaya (Tạp A Hàm) Phật 
kể một mẩu chuyện nhưsau: 


"Có một tên trộm bị người ta bắt được đem nạp cho nhà vua. Muốn 
giam giữnó, nhà vua ra lệnh dở 


nắp rương thả ra bốn con rắn dộc. Con thứ nhất quấn lất tay mặt tội 
nhân; con thứ hai quấn lấy tay trái tội nhân; con thứ ba quấn lấy 
ngang hông và con thứ tư quấn quanh cổ nó. 


Một người đức hạnh đến gần tội nhân, thấy rõ tình cảnh, liền nói 
rằng: Ngườiđã bị người ta giữ gìn cẩn thận, vậy hãy đứng yên, chớ 
nên cựa quậy mà bị rắn cắn. Nọc con rắn thứ nhất sẽ là cho thân 
người cứng đơ như đá; nọc con rắn thứ hai làm cho thân người tiêu 
ra như nước; nọc rắn thứ ba làm cho thân người tan ra như bột và bị 
gió cuốn đi; nọc con rắn thứ tư sẽ đốt người cháy như ngọn lửa. 


Tên trộm trả lời: 

Không phải! Những con rắn ấy đều là đồ trang sức của tôi. Đây là đôi 
vòng của tôi, đây là sợi dây chuyển cổ và đây là sợi dây lưng. 

Người đức hạnh lại dạy nó từ từ giữ bốn con rắn ấy, đem bỏ vào 
trong rương,đậy nắp lại, rồi mau mau chạy trốn. 

Nó làm theo. 


Hay tin, nhà vua liền truyền lệnh cho năm trên lính đuổi theo bắt tên 
trộm. 


Nó ráng chạy được một đỗi, lại gặp người đức hạnh khi nãy hô to: 
Người hãy chạy thật mau lên! Có năm tên lính đang đuổi theo sau 


lưng kìa! Chúng lại thả ra bốn con rắn độc để rượt bắt người đấy.Khi 
đã đuối sức, tên trộm liền dừng chân lại, và thấy phía trước có sáu 
cái nhà bỏ trống, đã bị sáu tên cướp vào vét sạch của cải. 


Sáu tên cướp lại nhập đoàn với năm tên lính để đuổi bắt nó. 
Người đức hạnh lại hô to lên nữa: 


Người ráng chạy mau lên! Bọn cướp và lính nhà vua sắp đến nơi. 
Chúng lại bắt thêm một người bạn thân của người để dụ người trở 
về trị tội. 


Nhưng chạy được một đỗi, tội nhân lại gặp một cái biển ngay trước 
mặt, nên phải dừng chân lại. Nó hết sức lo âu, vì tại đây không có 
ghe thuyền chi đểthoát thân cả. 


Người đức hạnh dạy nó lấy tám cành cây khô, kết lại thành bè, để 
bơi đi trốn. 


Làm bè xong, nó bơi ra được một đỗi thì gặp một hòn cù lao. Nó định 
ghé lên, nhưng đòm ngoái lại phía sau, thấy quân lính vẫn còn đuổi 
theo. Nó cố sức bơi đến một cù lao thì nhì, rồi thứ ba và thứ tư. 


Nhân dân ở tại chỗ đó liền tôn nó lên làm vua. Lúc ấy, đoàn người 
đuổi theo sau nó đều bị tiêu diệt và nó không còn thấy hình bóng đâu 
nữal 


Nhà vua ám chỉ cái nghiệp; tên trộm, ám chỉ người đi tìm đạo; bốn 
con rắn độc, ám chỉ tứ đại; năm tên lính, ám chỉ ngũ uẩn; sáu cái nhà 
bỏ trống sau khi bị cướp, ám chỈ sáu căn; sáu tên cướp, ám chỉ 


sáu trần; tám cành cây kết lại thành bè, ám chỉ bát chánh đạo; bốn cù 
lao, ám chỉ bốn bực thiền định hay bốn quả Thánh; lễ tôn vương, ám 
chỉ sự giải thoát; sự tiêu diệt của đoàn người đuổi theo sau, ám chỉ 
sự tan biến của màn vô minh và sự bẻ gảy bánh xe luân hồi ". 


Mu chuyện trên này ngụ ý rằng: kể phàm phu bị màn vô minh che 
lấp, đắm mê theo vật dục, nhận khổ làm vui, nhận xấu là tốt, khác gì 
kẻ tội trộm nhận rắn độc làm đồ trang sức. Nếu nó không nhờ 


nhà tu hành đức hạnh dạy bảo, thì đâu biết mình đang bị rắn độc bao 
vây để chạy thoát, và đâu có gắng sức dẻo dai để bước lên bờ giải 
thoát. 


Chúng sinh khi còn mê lầm, gây nên tội lỗi, thì giời phút nào cũng bị 


cầm tù trong đau khổ, bị trói buộc vì nghiệp nhân. Nhưng đến khi 
bước lên bờ giải thoát, được tự tại thì chẳng khác gì một vị chúa tể. 


Bốn cù lao mà tên trộm đến được trong câu chuyện này, chỉ mới có 
nghĩa là bốn quả Thánh của hàng Nhị thừa chưa phải là Niết Bàn rốt 
ráo, hoàn toàn của chư Phật. Nhưng dù sao câu chuyện trên cũng cho 
chúng ta một ý niệm thô thiển về sự tiến triển của kẻ tu hành đi từ 
cảnh giới đau khổ, phiền não là cảnh giới Ta bà này,đến trạng thái 
Thường, Lạc, Ngã, Tịnh là Niết Bàn. 


C. Kết Luận 


Nói tóm lại, Diệt đế tức là chân lý chắc thật nói về quả vị mà một kẻ 
tu hành có thể chứng được. Quả 


vị ấy tức là Niết Bàn. 


Nhưng vì sự tu hành có thấp có cao, có rộng có hẹp, nên quả chứng 
tức là Niết Bàn cũng có thấp có cao, có hoàn toàn, có chưa hoàn toàn. 


Đối với hàng Tiểu Thừa, thì ba quả đầu: Tu đà hoàn, tư đà hàm, A na 
hàm là thuộc về hữu dư y Niết Bàn, vì phiền não chưa hoàn toàn 
tuyệt diệu. Chỉ đến quảvj A La Hán là quả vị mà mọi phiền não đã 
tuyệt diệt, mới thuộc về Vô dư y Niết Bàn. 


So với Đại Thừa, thì Niết Bàn của A La Hán cũng còn là Hữu dư y 
Niết Bàn, vì các vị A La Hán mặc dù phiền não đã dứt sạch, ngã chấp 
đã hết, nhưng pháp chấp hãy còn, thấy có pháp mình tu, có Niết Bàn 
mình chứng, nên chưa có thể gọi làđược Vô dư y Niết Bàn. Chỉ có 
Niết Bàn của Đại Thừa mới là Vô dư 


y Niết Bàn, vìở đây đã dứt sạch ngã chấp, pháp chấp, không còn thấy 
có pháp mình tu, Niết Bàn mình chứng. 


Niết Bàn của Đại Thừa có hai loại: Vô trụ xứ Niết Bàn của các vị Bồ 
Tát, và Tánh tịnh Niết Bàn là chân tánh bản lai thanh tịnh và sáng 
suốt của vũ trụ, mà các đức Phật đã thể chứng. 


Trên đây kể sơ qua các loại bậc, là các quả vị của Diệt đế Niết Bàn 
mà chúng tôi diễn tả bằng văn tự ở 


đây so với Niết Bàn thật, còn xa cách muôn trùng, Nhưng với hoàn 
cảnh hiện tại của chúng ta, không có phương tiện nào khác hơn, 
đểtrình bày và tìm hiểu Niết Bàn, thì đành phải dùng văn tự này. 


Muốn thấy được Niết Bàn thật, phải tự mình thân chứng, phải thể 
nhập Niết Bàn. Muốn thân chứng, thể nhập Niết Bàn, cần phải tu 
theo phương pháp mà đức Phậtđã dạy trong phần Đạo đế, là phần 
mà chúng tôi sẽ trình bày trong những bài sauđây. 

Bài Thứ 7 

Đạo Đế (Nirodha Gamadukkha) 

A. Mở Đề 

Nói Tổng Quát Về Đạo Đế 

Như trong bài trước đã nói, muốn thực chứng, thể nhập Niết Bàn thì 
phải tu theo phương pháp mà Phật đã dạy. Phương pháp chân chính, 
có hiệu quả chắc thậtđể thành Phật đó là Đạo đế. Phần này là phần 
quan trọng nhất trong bài Tứ diệuđế, vì nếu có rõ biết đời là đau 
khổ, nguyên nhân của nó là gì, và nếu có thiết tha cầu giải thoát khỏi 
cảnh khổ để đến một cõi an vui tốt đẹp nhất là Niết Bàn, nhưng nếu 
không có phương pháp hiệu nghiệm để thực hiện ý muốn ấy, thì biết 
cho nhiều cũng vô ích và càng thêm đau khổ. Do đó, Đạo đế là phần 
quan trọng vàđược Phật dạy một cách rõ ràng chu đáo. 

Đạo đế có 37 phẩm, chia ra làm 7 loại: 

1 Bốn món Niệm xứ (Tứ Niệm Xứ) 

2 Bốn món Chánh cần (Tứ Chánh cần) 

3 Bốn món Như ý túc (Tứ Như ý túc) 

4 Năm Căn (Ngũ Căn) 

5 Năm Lực (Ngũ Lực) 

6 Bảy phần Bồ đề (Thất Bồ đề phần) 

7 Tám phần Chánh đạo (Bát Chánh đạo phần). 

B. Chánh Đề 

Tứ Niệm Xứ 

Định Nghĩa Về Tứ Niệm Xứ 


TỨ là bốn; NIỆM là hằng nhớ nghĩ; XỨ là nơi chốn. Tứ Niệm Xứ là 
bốn chữ, bốnđiều mà kẻ tu hành thường để tâm nhớ nghĩ đến. Đó là: 


Quán Thân bất tịnh 


Quán Tâm vô thường 
Quán Pháp vô ngã 
Quán thọ thị khổ 


1. Quán thân bất tịnh: Quán nghĩa là tập trung tư tưởng để quan sát 
cho thấu đáo. Bất tịnh nghĩa là không sạch. Quán thân bất tịnh nghĩa 
là tập trung tư tưởngđể quan sát một cách tường tận về sự dơ 


bẩn của cái thân ta. 


Nói cái thân là bất tịnh, chắc có nhiều người ngạc nhiên, phản đối 
cho là Phậtđã nói quá đáng. 


Trong đời còn cái gì quý báu hơn cái thân đâu? Người ta bảo bọc nó, 
nâng niu nó, cung phụng nó đủ 


điều. Người ta cung cấp cho nó đủ thức ngon vật lạ; người ta đùm 
bọc nó trong hàng lụa là, gấm vóc; người ta che chở nó trong nhà cao 
cửa lớn; người ta dám làm tất cả những việc bất nhân tổn đức để 


cho nó được sung sướng. Gái thân được quí chuộng, tôn trọng như 
thế, mà bảo rằng nó là dơ bẩn, gớm ghiếc thì ai mà nghe được. 


Song bình tĩnh mà xét lại, cái thân này thật không có gì là trong sạch 
cả.Nsay từ khi mới đầu thai, cái thân này đã bất tịnh rồi, vì nó là do 
hai thứ nhơnhớp là phụ tỉnh và mẫu huyết mà cấu thành. Ở trạng 
thái đầu tiên, nó chẳng khác gì một con hộ trùng, rồi đần dần lớn 
bằng hạt đậu, rồi bằng miếng thịt, nằm lẫn trong máu me nhơ nhớp. 


Về sau, nhờ sự duy trì của nghiệp thức nó tượng thành hình người, 
chìm ngập trong một cái bọc đầy máu huyết. Cái thân nằm co rút 
trong đó cho đến chín tháng mười ngày, rồi chui theo một con đường 
rất bẩn thỉu, để ra khỏi bụng mẹ.Từ đó, nhờ những thực phẩm phần 
nhiều cũng không được tỉnh khiết gì như thịt cá, mà cái thân lớn dần. 
Nếu xét về sự tiêu hóa của thức ăn thì chúng ta cũng không khỏi lấy 
làm khó chịu: những món ngon vật lạ, mới nuốt vào thì cũng ưa 
thích, nhưng khi đã nuốt vào khỏi cổ cách một đêm sẽ biến thành đồ 
bất tịnh khi bài tiết ra thì không ai chịu nổi, ngay đến chủ nhân của 
nó. Chưa nói đâu xa, cái thân này vài ngày chưa tắm đã thấy bẩn 
thỉu, rít rắm; cái miệng sáng dậy chưa súc, đã nghe có mùi hôi rồi. 
Trong thân, chín lỗ thường trôi chảy ra nhữngđồ bất tịnh như: đại, 


tiểu, ghèn, rái, mũi, dãi... lắm chuyện nhơ nhớp. Đó là mới nói bề 
ngoài, bề trong thân người lại dơ 


hơn thập phần. Khi mổ bụng một con gà, con heo ta thấy một đống 
nào bọc chứa, ruột non, ruột già, tim, gan, phèo, phổi, bong bóng... 
như thế nào, thì các bộ phận trong cơ thể ta cũng chẳng khác gì thế 
ấy. Nhất là bộ tiêu hóa là chỗ chứa đựng đủ thứ vật thực hôi thối, 
chẳng khác gì một thùng phân. 


Đó là mới nói khi lành mạnh, còn khi đau ốm lại càng dễ sợ hơn: nào 
đàm, nào mũi, thối tha tanh hôi không sao chịu được, nhất là gặp 
những bệnh nan y nhưlao, cùi, giang mai, hoa liễu, thì thật là không 
ai dám lại gần. Đó là khi trể,còn khi già đầu bạc răng long, lưng còm, 
da nhăn, má hóp, đi đứng yếu ớt, không còn đủ sức để sửa soạn bề 
ngoài thì lại càng nhớp nhúa hơn nữa. 


Đến khi chết, nghiệp thức không còn duy trì để thay lớn mới đổi lớp 
cũ, thì da thịt rã rời, đụng đâu rệu đấy. Nếu không đem chôn cất cho 
kín, thì ruồi bọ,troi giòi rúc rỉa, mùi hôi thối xông lên không ai chịu 
nổi. 


Vậy cái thân này quả thật là bất tịnh, không còn chối cãi vào đâu 
được. Nhưng người đời vì không xét kỹ nên mới yêu quí nó, cưng 
dưỡng nó đủ điều: hễthân ưa thì mình ưa, thân ghét thì mình ghét; 
làm nô lệ cho thân, gây nghiệp, chịu quả báo đời đời kiếp kiếp không 
dứt. Cũng vì thân, mà tham, sân, si nổi lên; cũng vì thân mà sát, đạo, 
dâm sinh ra; cũng vì thân mà cọng ngôn, ỷ ngữ,lưỡng thiện, ác khẩu 
hoành hành. Trăm ngàn vạn điều lỗi lầm, cũng vì quá cưng dưỡng cái 
thân này mà tạo thành ra. 


Vậy hành giả cần phải quan sát rõ cái thân là bất tịnh, mới tránh 
được những nghiệp tham ai. Nhưng quán sát như thế nào? 

Xưa ở Ấn độ, khi một hành giả muốn quán sát thân bất tịnh, thì tìm 
đến khu rừng người ta bỏ xác người chết, gọi là thi lâm (1) để quán 
theo lối" Cửu tưởng quán" của Phật dạy: Phép quán này gồm các giai 
đoạn như sau: 


a) Trướng tưởng: Ngày đầu ở gần bên cạnh thay chết, quán thây sình 
trướng to lên. 


b) Thanh ứ tưởng: Ngày thứ hai quán thây bị gió nắng xanh xám. 


c) Hoại tưởng: Ngày thứ ba quán thây bị rã nát. 


d) Huyết đồ tưởng: Ngày thứ tư, quán thây máu thịt rơi rớt lai láng. 
đ) Nồng lãnh tưởng: Ngày thứ năm, quán thây chết da thịt rục rã. 
e) Hám tưởng: Ngày thứ sáu, quán chim thú đến mổ ăn thây. 


ê) Tán tưởng: Ngày thứ bảy, quán sau khi chim thú ăn, gân xương, 
đầu mình, tay chân chỉa tan nát vỡ. 


ø) Gốt tưởng: Ngày thứ tám, quán huyết thịt đã hết, chỉ còn bộ 
xương trắng bừa bãi. 


h) Thiêu tưởng: Ngày thứ chín, quán bộ xương trắng đốt cháy thành 
tro đất. 


Chín phép quán tưởng này, để đối trị lòng tham sắc dục. 


Một khi phép quán này đã thuần thục, thì kể tu hành thấy một cách 
tường tận như ở trước mắt, thân mình và tất cả mọi người điều bất 
tịnh, không có gì đáng quý chuộng, ham muốn. Do đó, có thể đối trị 


được bệnh tham sắc dục là một bệnh rất trầm trọng và nguy hiểm 
của con người trên bước đường tu hành. Nhưng quán thân bất tịnh là 
để trừ lòng tham sắc dục, chứ không phải để ghê tởm thân mình,đến 
nỗi hủy bỏ mạng sống, như sáu mươi vị Tỳ Kheo trong thời Phật tại 
thế, sau khi quán thân bất tịnh thuần thục rồi, thấy ghê tởm mình và 
người chung quanh,đến nỗi thuê người giết đi. Đấy là một điều mà 
đức Phật nghiêm cấm. 


Ngày nay chúng ta không có được huệ nhãn như Phật để trỏ vào bọn 
nữ sắc mà Thiên ma sai đến để 


quấy rối, và bảo rằng: "Những cái túi da đựng toàn nhữngđồ dơ bẩn 
kia, hãy đi đi, ta không dùng! ". 


Nhưng nhờ khoa học đã phát minh ra quang tuyến, chúng ta có thể 
thấy được rõ ràng những bộ xương sườn, xương sống, đầu lâu, tim, 
gan, phèo, phổi của một tuyệt thế giai nhân, qua ống rọi kiếng. Và 
chỉ chừng ấy củng đủ cho chúng ta quan niệm rằng: Cái đẹp chỉ là bộ 
mã bên ngoài, là lớp da bọc, chứ 

bên trong thì bộ xương nào cũng giống nhau cả, và chiếu qua quang 
tuyến X, thì cái đầu lâu của một người đẹp, cũng chẳng khác gì cái 
đầu lâu trắng phêu đang nằm lăn lóc ngoài bãi tha ma. 


Hỡi Phật tử, nếu ai đã phát tâm chân thật tu hành, thì hãy cố gắng 


thi hành pháp "quán thân bất tịnh 


": nếu chưa đủ phương tiện để thực hành phép quán ấy, thì cũng 
đừng bao giờ nên quên rằng: thân người không trong sạch, không có 
gì đáng say mê đắm đuối để đến nỗi phải gây ra bao nhiêu tai hại, tội 
lỗi không lường cho mình và người chung quanh. 


2. Quán tâm vô thường: Tâm vô thường, nghĩa là cái tướng của tự 
tâm chúng ta luôn luôn đổi thay, không thường. Cái tướng của tự 
tâm là gì? Chính là cái phân biệt, hiểu biết hằng ngày, cái thức. 


Người không học Phật thì không nhận biết thể chân như rộng lớn 
cùng khắp cảẳvũ trụ, mà nhận lầm cái phân biệt, cái thức là Ta, và 
cho rằng cái Ta ấy là thường còn, không thay đổi, như những ngoại 
đạo chấp có thần ngã hay có linh hồn thường trụ. 


Thần ngã là lối chấp của "Số luận sư". Họ cho rằng mỗi chúng ta có 
thần ngã tự tại, trong sạch, nhưng vì phân biệt, nên nhận thấy có vũ 
trụ vạn hữu, rồi sanh lòng ưa muốn, bỏ mất thần ngã tự tại trong 
sạch ấy. Vậy muốn cho thần ngã được giải thoát, thì phải đứt cả cái 
món phân biệt. Dứt cho hết sạch, không thấy, không nghe, không biết 
nữa, thì thần ngã mới hiển lộ ra, và khi ấy mới nhận biết rằng vì 
mình mới sanh ra có vũ trụ. Họ cho như thế là rốt ráo, mà không biết 
thần ngã ấy cũng chỉ là vọng thức mà thôi. 


Còn linh hồn là lối chấp của đa số thần giáo. Họ cho rằng duy có xác 
thịt chết, chứ cái linh hồn trong trường hợp nào cũng vẫn nhận biết 
mình, biết người, cũng thấy nghe như xác thịt, không bao giờ 


chết... 


Nhưng sự thật không phải thế: cái tâm của chúng ta không thường 
chút nào hết. Nó thay đổi luôn, khi nhỏ khác, khi lớn khác, khi có học 
khác, khi chưa học khác, khi vưi khi buồn, khi thương khi ghét, khi 
chuyên niệm về một chỗ, khi tẳn mát ra các trần duyên... thật không 
có gì là thường hết. Nó là tâm pháp vô thường, nó thay đổi đủ cách, 
tùy chỗ tu tập của mình mà tiến hóa. Nếu tâm là thường thì không có 
sanh tử. Nếu tâm là thường, thì dù có tu hành cũng không tăng 
trưởng, thì người dốt cứ dốt, người vụng cứ vụng, người dữ cứ dữ. 
Nếu tâm là thường thì không ó nhân quả, tu cũng chừng ấy, mà lành 
cũng chừng ấy, cho đến người học, người không học cũng như nhau, 
chẳng có gì sai khác, thay đổi cả. 


Vì muốn đối trị cái vọng chấp kia, nên Phật mới dạy phép quán "Tâm 
vô thướng", để cho chúng sanh nhận biết rằng cái tâm không phải 
như một vật bất biến vô dụng, không phải là cái "Ta" chắc thật muôn 


đời, rồi nương vào đó mà sanh ra không biết bao nhiêu là vọng tưởng 
phiền não. Những tánh tham, sân, sỉ, mạn, nghi, ác kiến v.v... đều do 
ngã chấp mà sanh ra cả. 


Lại cũng vì chấp tâm là thường nên chỉ chỉ cũng là do bản tánh của 
mình, không thể sửa đổi được , như bảo:" Tánh tôi hay nóng giận, 
hay tham lam "; "Tánh tôi hay đam mê đờn ca xướng hát "; "Tánh tôi 
thích cờ bạc rượu chè". 


Họ cho đó là một lối bào chữa, vì không phải lỗi tại họ, mà tại cái 
bản ngã chắc thật của họ như thế 


rồi, không làm sao sửa đổi được. Do đó, họ không thểnâng cao tâm 
trí theo con đường chân chánh được. 


Vậy, Phật tử chúng ta cần phải quán sát cái "tâm vô thường" đổi cái 
tâm mê lầm ra cái tâm giác ngộ, phải trừ ngã chấp để ra khỏi vòng 
sanh tửluân hồi. 


3. Quán pháp vô ngã: Pháp, theo tiếng Phạn là Dharma. tàu dịch là 
quỹ trì, nghĩa là năm giữ phạm vi của mình, như vuông, dài, tròn 
méo... để mỗi khi người ta trông đến, liền nhận biết cái này là gi, và 
khỏi lẫn lộn với vật khác. Nghĩa chữ Pháp rộng lớn mênh mông, chỉ 
cho tất cả mọi sự thật trên vũ trụ, chẳng những các vật hữu hình, 
cho đến các vật vô hình tưởng tượng như lông rùa, sừng thỏ,cũng gọi 
là Pháp cả. 


Còn Ngã có nghĩa là chủ lễ, là riêng có tự tướng của mình. Người ta 
thường chấp các pháp đều có tự 


tướng của người, vật có tự tướng của vật, thế giới có tựtướng của 
quốc gia, xã hội có tự tướng của xã hội. 


Đã chấp có tự tướng của mình, tất nhiên thấy có tự tướng của người 
khác. Đối với tự tướng của một vật, hễ về mình thì không về người 
khác, còn về người khác thì không về mình. Do đó, sinh ra tâm niệm 
nhân, ngã, bỉ thử, quí trọng, khinh rẻ, tranh chấp, đấu tranh trong xã 
hội. 


Song, xét ra cho kỹ thì các pháp nào phải thật có "tự tướng"? Nói về 

lục trần thì sắc đối với không, động đối với tịnh, sanh đối với diệt... 

nào có cái gì riêng một mình thật có tự tướng đâu? Trần đối với căn 

mà có hình tướng, căn đối với trần mà có tác dụng, ngoài trần không 
có căn, ngoài căn không có trần. Như thế, thì biết tất cả các pháp, dù 
căn, dù trần cũng đều không có tự tướng. 


Trong kinh Lăng Nghiêm có câu: "Nhân duyên hòa hợp, hư vọng hữu 
sanh, nhân duyên biệt ly, hư 


vọng hữu diệt". Nghĩa là: các nhân duyên nhóm họp thì giả dối có 
sanh, các nhân duyên chia rẽ, thì giả dối có hoại diệt. Vậy đủbiết: tất 
cả các pháp làm nhân duyên cho nhau, in tuồng là có, chứ không có 
tựtướng. Không có tự tướng, tức là "vô ngã". 


Ví như trong giấc chiêm bao, vì nhân duyên chiêm bao hiện ra thấy 
có cảnh này cảnh khác. Đương khi ấy, người chiêm bao, cũng lầm 
tưởng là thật có, đến khi thức dậy, mới nhận ra đó là cảnh giả dối 
trong chiêm bao. Chúng ta cũng thế, vì mê lầm nên không nhận ra 
được sự giả dối của sự vật. Trong khi tâm duyên với cảnh, cảnh 
duyên với tâm, vạn pháp hiện ra giữa vũ trụ, chúng ta tưởng là thật 
có. 


Thật ra, các pháp đều không tự tướng, đều là "vô ngã". 


Chúng ta không biết lý "pháp vô ngã", cho nên ngoài bị hoàn cảnh 
kích thích, trong bị phiền não lay động, quay cuồng theo sự múa rối 
của giả cảnh. Vì thế, tuy muốn tự tại mà chưa lúc nào chúng ta được 
tự tại, muốn an vui mà chưa lúc nào được an vui, muốn thường trụ 
mà vẫn phải trôi lăn trong vòng sanh tử. 


Nếu chúng ta chứng được pháp vô ngã rồi, thì một thể vô ngã trùm 
khắp cảpháp giới. Cảnh cũng vô ngã, tâm thức cũng vô ngã, thì còn 
cái chi mà ghét, mà thương, mà chịu sanh tử luân hồi nữa. 


Pháp vô ngã là lối tu giải thoát rốt ráo. Nếu ai ai cũng biết tu hạnh vô 
ngã một đôi phần thì đâu có sự 

ích kỷ hại nhân, và cảnh tượng thế giới hòa bình đâu phải là điều 
không thể thực hiện được? 


4. Quán thọ thị khổ: Thọ là chịu, nhận lãnh. Thọ thị khổ nghĩa là có 
nhận lãnh là có khổ. 


Nhận lãnh đây là nhận lãnh cái gì? 

Nhận lãnh ở đây có nghĩa vô cùng rộng rãi, nghĩa là nhận lãnh tất cả 
những gì mà người đời có thể 

nhận được trong cuộc sống. Trước tiên nhận lãnh cái thân này là cái 


thân riêng của ta, cái tâm này là cái tâm riêng của ta. Sự thọ nhận 
này là nguồn gốc đầu tiên để thọ nhận những cái khác nhau về sau: 


để giữ gìn thân mạng, ta thọ cái ăn, thọ cái mặc, thọ cái ở, thọ sắc, 
thanh, hương, vị, xúc; thọ những cái gì làm cho ta khoái trá, thích 
thú, vui vẻ. Và lòng tham càng nhiều, thì thọlại càng lắm. Từ cái thọ 


cần thiết cho cuộc sống, ta tiến dần đến những cái thọoít cần thiết, rồi 
đến những cái thọ xa xỈ, thừa thãi vô ích, nhưng vì thói quen góp 
nhặt, tham lam, ta không thể bỏ qua được. Nói tóm lại, mỗi chúng 
sanh, mỗi cuộc đời là một chuỗi thọ nhận liên tiếp. 


Và chính thọ nhận ấy là mầm chính của đau khổ. 


Trước tiên ta thọ nhận cuộc đời; nhưng cuộc đời là gì nếu không 
phải là một trường đau khổ, như 


chúng ta đã thấy trong phần khổ đế? Nào sanh, nào lão, nào bệnh, 
nào tử, nào yêu mà phải xa lìa, nào oán mà phải gặp gỡ v.v... thật là 
toàn những khổ nhưng đó là mới nói những nỗi khổ căn bản. 


Ngoài ra, còn bao nhiêu nỗi khổ khác, cũng do thọ mà ra như: nhận 
được một cái gì cho là quý thì nơm nớp sợ mất, lo tìm kiếm cách này, 
chước nọ để giữ gìn nó. Nhưng cuộc đời đã là vô thường thì còn cái 
øì là tồn tại mãi? Ngay cuộc đời của ta mà cũng không giữ mãi được 
thì còn cái gì được nữa? 


Do đó, sanh buồn thương, tiếc nuối, mấtăn bỏ ngủ. Và người càng 
thọ nhiều chừng nào lại càng khổ 


chừng ấy. Kẻ giàu thì sợ mất của, kể có địa vị thì sợ mất địa vị, kẻ có 
người yêu đẹp thì sợ mất người yêu, kể có danh vọng lớn thì sợ mất 
danh vọng... 


Nhưng có phải muốn thọ lãnh thì bao giờ cũng được thọ lãnh theo ý 
muốn đâu? Thọ mà may gặp thuận cảnh thì được thỏa dạ trong phát 
đầu tiên, nhưng thọ mà gặp nghịch cảnh thì càng thêm đau khổ. Ở 
đời, thuận cảnh thì ít, mà nghịch cảnh thì quá nhiều. Thường 
thường, ta ngửa tay mong nhận lãnh một cái này, mà một cái trái 
ngược khác lại rơi vào tay ta! Do đó, sanh giận dữ, thất vọng, khổ 


đau. 
Đó là nghĩa của "Thọ thì khổ". Phép quán này mục đích đối trị bệnh 
tham là một bệnh trầm trọng nhất trong các bệnh phiền não, đã ăn 


sâu gốc rễtrong lòng chúng sanh từ lâu đời lâu kiếp. 


Vậy Phật tử chúng ta, muốn diệt trừ tánh tham, phải quán "thọ thị 
khổ".Ta phải luôn luôn nhớ lời Phật dạy: hễ có lãnh thọ thì có khổ; 


càng lãnh thọnhiều thì càng khổ lắm. Càng ít lãnh thọ, thì khổ đau 
càng ít. Tất nhiên chúng ta không thể xả bỏ tất cả trong một lúc; 
nhưng chúng ta nên tuần tự xả 


những gì dễ xả, có thể xả được, rồi đi dần đến những cái khó xả. 
Càng xả chứng nào lại càng nhẹ 


gánh đau thương. Người đời thường cho rằng càng gánh nhiều vàng 
bạc châu báu, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, vui thú, lại càng sướng; 
nhưng đã gọi là gánh gì thì gánh cũng là gánh, và càng gánh nặng thì 
vai càng đau, chân càng mỏi,đi càng chậm; tóm lại khổ càng nhiều. 
Trái lại, nếu chúng ta không lãnh thọ,như sắc đẹp, mùi ngon, vị lạ 
v.v... thì thân tâm ta không bị lay động. Đối với cảnh ta thấy không 
có gì đáng ưa, cũng không có gì đáng khổ sở. Như thế mới được an 
nhiên tự tại thoát vòng khổ 


đau. 
C. Kết Luận 


"Tứ niệm xứ" là giáo lý căn bản trong phần Đạo đế. Có hiểu được 
giáo lý này một cách tường tận thì sự tu hành mới vững chắc được. 
Nó đánh đổ được một cách rốt ráo bốn thánh kiến sai lầm lớn lao của 
con người là: tưởng thân mình là quý báu tốt đẹp trong sạch; tưởng 
tâm mình là vĩnh viễn thường còn, nhưmột linh hồn bất diệt; tưởng 
mọi sự vật trên đời này chắc thật trường cữu; tưởng thu nhận gom 
góp được nhiều chừng nào thì sung sướng chừng Ấy. 


Nhưng sự thật lại rất trái ngược: 


1) Thân thì bất tịnh, như một cái đấy đựng đồ dơ, không đáng nâng 
niu chiều chuộng. 


2) Tâm thì vô thường, luôn luôn biến đổi theo với hoàn cảnh bên 
ngoài, không có gì là trường tồn, bất diệt. 


3) Pháp thì vô ngã, không có tự tánh nhất định, không chắc thật mà 
đều là như huyễn như hóa. 


4) Thọ thì khổ, chẳng hạn, ta thọ lãnh cái thân, thì cái thân là dơ 
bẩn; ta thọ lãnh cái tâm, thì tâm là vô thường là luôn luôn biến đổi; 
ta thọ lãnh sự vậtở chung quanh, thì sự vật đều là giả trá, như khói, 
như mây. Do đó, càng thọlãnh nhiều chừng nào, lại càng đau khổ 
nhiều chừng Ấy. 


Vậy chúng ta phải luôn luôn quán sát, ghi nhớ bốn sự thật trên đây. 


Càng chứngđược bốn sự thật ấy chừng nào thì sự chấp ngã, chấp 
pháp, tham, sân, sỉ lại càng bớt dần chừng ấy. 


Phật tử càng nắm vững bốn sự thật ấy chừng nào, thì sự tu hành 
theo các môn trong Đạo đế sau này, như bốn món chánh cần, bốn 
món Như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực v.v... mới dũng mãnh và chóng có 
kết quả chừng ấy. 


(1) Ở Ấn-độ có 4 cách táng người chết là thả xuống sông, hỏa tiêu, 
chôn và bỏ vào rừng. 

Bài Thứ 8 

Đạo Đế (Nirodha Gamadukkha) 


(tiếp theo) 


Tứ Chánh Cần 
A. Mở Đề 


Nhờ Tứ Niệm Xứ, chúng ta đã thấy rõ sự thật của đời. Đó là: thân 
bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã và thọ thị khổ. Thấy rõ được 
sự thật đau khổ ấy rồi, chúng ta phải gia công, cố sức làm thế nào để 
thoát ra ngoài móng vuốt nguy hiểm của chúng. 


Muốn thế, sự siêng năng, tỉnh tấn là điều kiện trên hết trong công 
cuộc giải thoát của chúng ta. 


Ngoài đời cũng như trong đạo, mỗi người muốn đạt được kết quả tốt 
đẹp trongđời mình thì phải luôn luôn gia công, gắng sức. Nhất là 
người tu hành, mà cái quả là xuất trần, cái cứu kính là an vui vĩnh 
viễn, thì sự gia công, sức cố gắng lại càng phải bền bỉ, dẻo dai vượt 
bậc mới thành tựu được. 


Hơn ai cả, đức Phật hiểu rõ sự quan trọng của tự tướng, nên đã dạy 
bảo chúng ta trước khi đi sâu vào Đạo, phải chuẩn bị những phương 
tiện cần thiết, phải tổrõ một thái độ quyết tâm: Quyết tâm xa lánh 
điều dữ và thực hiện những điều lành. Đó là ý nghĩa của "Tứ Chánh 
Cần" mà chúng ta sẽ nghiên cứu dướiđây. 

B. Chánh Đề 

I. Định Nghĩa Tứ Chánh Cần 


Tứ Chánh Cần là bốn phép siêng năng Tinh tấn hợp với chánh đạo. 


Bốn phép Tinh tấn ấy là: 1. Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa 
phát sinh. 


2. Tỉnh tấn dứt trừ những điều ác phát sinh. 

3. Tinh tấn phát triển những điều lành chưa phát sinh. 

4. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sinh. 
I. Quan Niệm Về Điều Dữ Và Điều Lành Trong Đạo Phật 


Trước khi làm điều lành tránh điều dữ, chúng ta phải biết rõ thế nào 
là lành, thế nào là đữ. Những điều dữ là những điều gì có thể làm 
tổn hại cho mình và người trong hiện tại cũng như trong tương lai. 


Chúng bao giờ cũng nghịch với từ bi, bình đẳng, trí tuệ và chân lý. 


Trái lại, những điều lành là những điều có thể lợi ích cho mình và 
người, trong hiện tại cũng như tương lai. Chúng bao giờ cũng hợp 
với từ bi, bình đẳng, trí tuệ và chân lý. 


Với hai định nghĩa này, không phải đợi đến khi phát lộ ra bằng hành 
động, mới gọi là lành hay dữ. 


Ngay trong ý nghĩ, và quan trọng nhất là ý nghĩ, cũng đã phân biệt 
được lành hay dữ rồi. Theo đạo Phật, ba nơi phát sanh của lành hay 
dữlà: thân, khẩu, ý. Như thế, một cử chỉ, một lời nói hay một ý nghĩ, 
đều có thểlà lành hay dữ. Do đó, đức Phật dạy chúng ta phải ngăn 
ngừa những điều dữ, hay thực hiện những điều lành, ngay khi chúng 
còn ở trong ý thức. 


(Xem lại bài tập Thập thiện trong khóa nhì) 
II. Nội Dung Của Tứ Chánh Cần 


1. Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh: Tâm mình 
chưa mộng tưởngđiều ác thì mình phải ráng giữ gìn, đừng cho nó 
phát khởi lên, cũng như sợi dây buộc mũi con trâu, kìm nó, không 
cho ăn lúa. 


Sau đây là một ít thí dụ cụ thể có thể xảy ra hằng ngày trong đời 
chúng ta: Khi chúng ta muốn tổ chức một cuộc đi săn bắn, để lấy thịt 
rừng cụng ly đánh chén với bè bạn, nhưng chúng ta lại nghĩ: "ta đã là 
đệ tử Phật, đã thọ tam quy, trì Ngũ Giới rồi, không lẽ dám quên lời 
hứa nguyện, sát hại chúng sinh và uống rượu!" Thế là chúng ta không 
thi hành cuộc săn bắn nữa. 


Khi phát khởi tâm gian lận, muốn lập mưu kế lấy của người, chúng 
ta liền xét lại rằng: "Của mình mất mình biết buồn rầu, thì của người 
mất người đâu có vui! Vả lại, mình đã nguyện trọn đời không tham 
một vật nhỏ của ai, lẽ nào mình dám quên lời thệ nguyện?" Sau khi 
nghĩ thế rồi, chúng ta không thi hành mưu kế đen tối trên nữa. 


Khi móng tâm hoa nguyệt, chúng ta lại nghĩ rằng: "Mình đã nguyện 
trọn đời không tà dâm, thì phải trì chí giừ gìn tiết hạnh". Và do ý 
nghĩa ấy, chúng ta ngăn chặn được lòng hoa nguyệt. 


Khi muốn nói dối để cho được việc riêng của mình, chúng ta liền 
nghĩ rằng: "Mình đã nguyện trọn đời nói lời ngay thật, thì phải cố 
gắng giừ cho trọn lời thệ nguyện". Như thế, chúng ta khỏi phạm tội 
vọng ngữ. 


Nói tóm lại, mỗi khi tâm chúng ta móng lên một ý nghĩ sái quất, 
muốn thực hiện một điều ác gì, chúng ta phải tìm những lý do chánh 
đáng, tưởng nghĩa đến hậu quả tai hại của nó, để dập tắt ngay những 
ý nghĩ bất chính, và ngăn ngừa khôngđể cho nó phát sinh trong hành 
động. 


Người tu hành sợ các giặc phiền não, si mê len lỏi vào tâm mình 
cướp mất của báu công đức, nên luôn luôn cần thận giữ gìn, như 
người nhà giàu giữ của: ngăn tường đóng ngõ, bỏ tủ, khóa chặt 
không để 


cho kẻ gian vào nhà trộm mất. 


Sự ngăn chặn, giữ gìn không cho điều ác phát khởi này, không phải 
hạn cuộc trong một thời gian nhất định nào, mà trái lại, phải tiếp tục 
luôn luôn trong từng sát na, từng giây phút, từng ngày tháng, từ 


năm này sang năm khác, cho đến chừng nào tâm mình được thuần 
thục an nhiên, không nghĩ đến điều ác nữa mới thôi. Công cuộc ngăn 
chận này đòi hồi một sự siêng năng, Tỉnh tấn dẻo dai, bền bỉ 


mới có hy vọng thành tựu được như ý muốn. 


2. Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh: Trong đời sống của 
chúng ta, nhất là khi chưa hiểu biết Phật phát và không tu hành, 
chúng ta đã phạm rất nhiều tội ác. Những tội ác này làm cho tâm của 
ta càng ngày càng tối tăm, lu mờ, nhưmột tấm gương bỏ lâu ngày, 
không ai chùi rửa, không thể 


soi được nữa. Nay chúng ta đã nhận thấy cái nguy hại của những 


điều ác, thì chúng ta phải quyết tâm dứt trừ. Điều ác không ở đâu xa, 
chúng phát sinh trong thân, khẩu, ý của mỗi chúng ta. Vậy, trừ tội ác 
tức là ngăn chặn không cho thân, khẩu, ý chúng ta tiếp tục tạo 
nghiệp dữ nữa. Nhưng cái đà tội lỗi, như cái đà một chiếc xe xuống 
dốc, càng xuống càng mau, càng mãnh liệt, cho nên muốn diệt trừ tội 
lỗi, chúng ta phải vận dụng nhiều nghị lực, nhiều cố gắng, phải luôn 
luôn siêng năng, tỉnh tấn đểngăn chặn cái đà tội lỗi, Phật tử chúng ta 
phải luôn luôn nhớ nghĩ như vầy: Sát sanh là điều ác đã gây tội lỗi 
cho mình phải mắc nợ máu thịt và mạng sống, lại làm hại cho người 
lần vật. 


Trộm cướp làm khổ cho người bị nghèo đói, rách rưới, buồn rầu, đau 
khổ không thể kể xiết. 


Tà dâm là điều không hợp lễ tiết, thường gây sự rối ren trong gia 
đình và nhất là mang tiếng xấu hổ, làm mất phẩm giá con người. 


Nói dối mất lòng tin cậy. 

Nói thêu dệt làm chia lìa ân nghĩa. 

Nói lưỡi hai chiều làm tăng trưởng oán thù. 

Nói lời hung ác, trước dơ miệng mình, sau chiêu lấy họa. 


Ham muốn quá sức (tham) thấy mình thiếu mãi, càng khổ thân nhọc 
trí. 


Giận hờn tức tối, lửa sân nổi lên, làm hư công hỏng việc và bao 
nhiêu rừng công đức đều tiêu tan. 


Si mê không rõ chánh tà, mờ ám chân lý gây đủ các tội. 


Xét như vậy rồi, nếu tội ác đã trót lỡ sanh, thì bất cứ tội nào chằng 
hạn, chúng ta phải đoạn trừ tận gốc rễ, đừng cho nó đâm chồi nảy 
nhánh nữa. Trong lúc đó, chúng ta lại huân tập các hạt giống lành 
thay thế vào tạng thức, thì lần hồi, chúng ta sẽ trở thành người 
thuần thiện. 


3. Tỉnh tấn làm phát sanh những điều lành chưa phát sanh: Nhiều khi 
chúng ta có những ý định hay đẹp, muốn giúp ích người này, nâng đỡ 
người khác, nhưng vì tánh giải đãi, hay thiếu nghị lực, chúng ta 
không thực hiện được những ý định tốtđẹp ấy. Như thế, dù có thiện 
chí bao nhiêu, cũng không đem lại lợi ích gì cho ta và cho người 
chung quanh cả. Muốn tạo những thiện nghiệp, như nói lời hòa nhã 


với mọi người trong mọi trường hợp, bố thí cho người nghèo túng, 
giúp đốcho người có công ăn việc làm, thì chúng ta đừng chần chờ, 
mà trái lại, phải hăng hái, tỉnh tấn làm ngay. Ta phải luôn luôn thúc 
đẩy ta, biến những ý nghĩ tốt thành hành động. Người Pháp có câu 
tục ngữ rất có ý nghĩa, để châm biếm những người có dự định tốt mà 
không bao giờ thực hiện: "Địa ngục lót đầy những dự định tốt". 


(Lenfer est pavé de bonnes intentions). Thật đúng như vậy, ở đời có 
bao nhiêu người có nhiều thiện chí, có ý định làm điều hay điều phải, 
nhưng cho đến chết vẫn chưa thực hiện được, và mang theo xuống 
địa ngục. 


Vậy chúng ta phải luôn luôn hăng hái làm phát triển những điều 
lành, mỗi khi chúng vừa móng khởi trong tâm, đừng chần chờ, giải 
đãi cho đến khi tử thần đến gõ cửa, mới ân hận là mình chưa gây tạo 
được cho mình những nhân lành gì cả,nên phải rơi vào địa ngục. 


4. Tinh tấn tiếp tục phát triển những điều lành đã phát sanh: Những 
điều lành khi đã phát lộ ra hành động rồi, chúng ta đừng cho thế là 
vừa, là đủ,không cần phải cố gắng làm thêm nữa. 


Khi chúng ta làm điều trọn lành, chúng ta có lợi về hai phương diện: 
một mặt, ngăn chặn điều ác không cho tác hại; một mặt, làm điều 
thiện có lợi ích cho mình và cho người. Chẳng hạn, như khi chúng ta 
thọ giới bất sát sinh và thực hành theo giới ấy, là chúng ta vừa ngăn 
chận sự giết hại người và vật, mà vừa chuộc người và phóng sinh 
nữa. Các giới khác cũng vậy, nghĩa là một mặt vừa "chỉ 


ác", một mặt vừa "tu thiện", rồi cứ như thế mà siêng năng Tinh tấn 
luôn luôn mới được. Chúng ta phải tập làm điều thiện cho thật thuần 
thục, cho thành thói quen, cho đến khi mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi 
việc làm điều thiện cả mới được. 


C. Kết Luận 


Ý Nghĩa Rộng Lớn Và Diệu Dụng Của Tứ Chánh Cần 


Tứ Chánh Cần là bốn phép siêng năng chân chính trong công cuộc 
diệt trừ tội ác và phát triển điều thiện. Nó bao gồm tất cả những quy 
điều căn bản thiết yếu của mọi tôn giáo, đạo đức, luân lý. 


Thật thế, nếu suốt đời, chúng ta chỉ theo cho đúng 4 phép siêng năng 
này là: ngăn ngừa không cho những điều ác phát sinh, diệt trừ những 
điều ác đã phát sinh; thúc đẩy thực hiện những điều lành vừa mống 
lên ở trong tâm, tiếp tục thực hiện được. Nếu chúng ta Tỉnh tấn làm 


được như thế, thì chắc chắn chúng ta sẽ đạtđược địa vị Thánh hiền. 
Bài Thứ 8 (tt) 

Đạo Đế (Nirodha Gamadukkha) 

(tiếp theo) 

Tứ Như Ý Túc 

A. Mở Đề 


Sau khi đã nhận rõ được chân tướng của cõi đời (Tứ niệm xứ), đã 
quyết tâm bỏác theo thiện (Tứ 


Chánh Cần), hành giả muốn đi xa trên đường đạo, cần phải vạch cho 
mình một hướng tiến nhất định và phải có một thái độ quyết tâm 
nhắm theođúng hướng đã vạch mà đi, không nhìn ngang nhìn ngửa, 
không mong ước cái này cái khác. Hành giả chỉ quyết đi một đường, 
tập trung tất cả mong ước, chí nguyện, ý chí, năng lực tỉnh thần của 
mình vào đó đến khi được toại nguyện như ý mới thôi. 


Muốn được như thế, hành giả phải tu theo pháp môn "Tứ Như Ý 
Túc", một trong những pháp môn của Đạo đế dưới đây. 


B. Chánh Đề 
I. Định Nghĩa Tứ Như Ý Túc 


Tứ Như ý túc là bốn phép thiền định. Nói cho rõ đó là bốn phương 
tiện giúp chúng ta thành tựu các tam ma địa Samadhi (chánh định), 
vì thế nên cũng gọi làđịnh pháp. "Như ý" là được như ý mình muốn. 
"Túc" là chân, có nghĩa nương tựa mà cũng có nghĩa là đầy đủ. Tứ 
Như ý túc, có nghĩa là bốn phép làm nơi nương tựa cho các công đức 
thiền định, thần thông được thành tựu mỹmãn như ý muốn của 
mình. Bởi lý do ấy, nên cũng gọi nó bằng tên Tứ thần túc. Luận Câu 
xá quyển 25 có nói: "Vì sao định mà gọi là thần túc? Vì các công đức 
linh diệu thù thắng đều nương nơi bốn định này mà được thành tựu". 


Bốn định ấy là: 
Dục Như ý túc 


Tỉnh tấn Như ý túc 


Nhất tâm Tứ Như ý túc 


Quán Như ý túc. 
II. Thành Phần Và Nội Dung Của Tứ Như Ý Túc 


1. Dục như ý túc: Dục là mong muốn. Mong muốn một cách thiết tha, 
mong muốn cho kỳ được, mong muốn cho đến khi mãn nguyện mới 
thôi. Đó gọi là dục như ý túc. Nhưng mong muốn cái gì? Tại sao đã là 
Phật tử mà còn "dục", còn mong muốn? 


Trước tiên, chúng ta nên nhận định rõ ràng tánh chất của sự mong 
muốn ở đây. Có thứ mong muốn thỏa mãn những thú tánh, những 
tham vọng, đó là mong muốn tội lỗi, nên diệt trừ. Có thứ mong muốn 
hướng thượng, trong lành, như mong muốn sống một cuộc đời đẹp 
đẽ, thanh cao, mong muốn được giải thoát ra ngoài biển khổsanh tử, 
đó là thứ mong muốn hợp lý, đáng khuyến khích. Người Phật tử 
mong muốnđược thành đạt pháp thiền định mình đang tu, để tiến lên 
chứng các Thánh quả.Thứ 


mong muốn này rất cần cho người tu hành; nếu không mong muốn 
thiết tha, mãnh liệt thì khó mà đi đến đích giải thoát được. Đây cũng 
là một sự cải chính rất hùng hồn để đánh tan quan niệm sai lầm cho 
rằng: người Phật tử phải diệt dục, mà diệt dục nghĩa là diệt tất cả, 
diệt luôn cả sự sống. Thật ra diệt dục ở đây tức là dục vọng, diệt 
những phần ham muốn xấu xa đê hèn, làm cho con người bị đọa 
xuống hàng thấp thỏi như loài súc sanh, địa ngục, chứ đâu có diệt 
luôn cả những chí nguyện, những mong ước, những đức tánh tốt đẹp 
của con người. Sự mong muốn say này, người Phật tử không bào giờ 
lãng quên, trái lại họ trút cả tâm tư hướng về cái đích mình đang 
nhắm, những pháp mình đang tu. 


Người thế gian ưa thích vật dục mạnh mẽ như thế nào, thì người tu 
hành mong muốn thành tựu những pháp thiềnđịnh của mình cũng 
mạnh mẽ như thế ấy. Có như thế, hành giả mới tăng tiến mãi trên 
bước đường tu hành của mình. 


2. Tỉnh tấn như ý túc: Tinh tấn là dũng mãnh, chuyên nhất vào pháp 
thiền định mình đang tu. Phần trên chỉ mới là sự ước muốn. Sự ước 
muốn dù đẹp đẽ bao nhiêu mà không ra công, gắng sức, luôn luôn 
bền tâm vững chí, nghĩa là thiếu sự Tinh tấn dũng mãnh, thì ước 
muốn muôn đời cũng chỉ là ước muốn suông mà thôi. 


Chúng ta nên nhớ rằng: Tinh tấn không phải chỉ là sự hắng hái, bồng 
bột trong chốc lát, như sự ồ ạt, bốc cháy của ngọn lửa rơm. Tỉnh tấn 
là nghị lực tu tập mạnh mẽ, thường hằng, không bao giờ gián đoạn. 
Trong kinh Di Giáo đức ThếTôn có dạy: "...Như người kéo cây lấy 


lửa, cây chưa nóng đã thôi, tuy muốnđược lửa, nhưng khó thể được". 


Vậy người muốn chứng đạo quả, phải thường Tỉnh tấn đầy đủ như ý 
mình ước nguyện. 


3. Nhất tâm như ý túc: Nhất tâm là tâm chuyên nhất vào định cảnh, 
không bào giờ tán loạn. Một con sông lớn, nếu bị chia nhiều ngành 
tất nhiên sức chảy của nó bị yếu. Trái lại, một dòng suối nhỏ, nếu chÏỈ 
chảy một đường, cũng đủ sức xối thủng đá. Người tu hành, tâm được 
chuyên nhất, không bị tán loạn, thì muôn sự đều thành. Phật có dạy: 
"như người chứa nước, khéo giữ bờ đê, người tu hành giữnước trí 
tuệ cũng vậy, phải khéo tu thiền định, chớ cho tán động". 


4. Quán như ý túc: Quán nghĩa là dùng trí tuệ sáng suốt quán sát 
pháp mìnhđang tu. Quán trí ấy do định mà phát sanh, trí ấy là tịnh 
trí. Vì tịnh cho nên nó có thể như thật thông đạt thật nghĩa (chân lý) 
của các pháp (vũ trụ). 


C. Kết Luận 
Tóm Tắt Ý Nghĩa Và Diệu Dụng Của Tứ Như ý Túc 


Sở dĩ Dục, Tinh tấn, Nhất tâm và Quán đều được gọi là như ý túc, vì 
chúng ta là những thứ để cho tất cả công đức tu hành, thần lực 
nương vào đó mà phát sanh, hợp như ý muốn của hành giả. 


Bốn phép này như bốn nấc thang kế tiếp theo nhau, để đưa hành giả 
từ cái nhân hữu lậu mê mờ, đến cái nhân vô lậu giải thoát: Trước 
hết, do tu tâm hằng mong muốn (Dục), cho nên sự tu tập đũng mãnh 
(Tinh tấn); nhờ sự tu tập dũng mãnh, nên phiền não tiêu, tán động 
hết, do đó tam được chuyên nhất (Nhất tâm), nhờ tâm chuyên nhất 
nên quán trí được thanh tịnh mãnh lợi (Quán), và có năng lực phá 
tan cội gốc vô minh. 


Khi vô minh hết, thì vô số nghiệp chướng phải tiêu, hằng sa trí đức 
phát hiện. Người tu hành, khi trí tuệ và công đức viên mãn tức khắc 
đầy đủ vô biên thần dụng trong sự hiện thân, hiện độ để cứu khổ 


chúng sanh, chứ đâu có phải chỉ khi chứngđược lục thông mới được 
tự tại? 


Bài Thứ 9 
Đạo Đế (Nirodha Gamadukkha) 


(Tiếp theo) 


Ngũ Găn Ngũ Lực 
A. Mở Đề 


Trong 37 món trợ đạo, Ngũ căn và Ngũ lực là những phương pháp 
quý báu, cũng quan trọng như các pháp khác; có thể đưa người tu 
hành từ địa vị phàm phu đến các Thánh quả trong ba thừa. Chúng là 
sự phục sức trang nghiêm, là phương tiện công hiệu giúp người 
thẳng tiến trên bước đường tu đạo, chứng quả. Vậy Phật tửchúng ta 
không thể không biết để trì hành. 


B. Chánh Đề 
I. Định Nghĩa Ngũ Căn 


Ngũ căn là năm căn. Căn đây tức là căn bản, là gốc rễ, là nguồn gốc 
để tất cảcác thiện pháp xuất phát. 


Luận Trí Độ, quyển thứ mười, giải rằng: "Năm căn này là căn bản để 
phát sanh tất cả thiện pháp, nên gọi là ngũ căn". Năm căn ấy là: Tín 
căn, Tấn căn, Niệm căn, Định căn, Huệ căn. 


I. Thành Phần Và Nội Dung Ngũ Căn 


1. Tín căn: là lòng tin mạnh mẽ vững chắc. Lòng tin này không giống 
như lòng tin mù quáng, vô điều kiện, bất chấp lý trí của phần nhiều 
ngoại đạo. Lòng tin ở đây là con đẻ của lý trí, là kết quả của sự 


suy luận sáng suốt, của sự quan sát kỹ càng. Đức Phật không bao giờ 
bắt buộc Phật tử tin một điều gì mà không suy luận được, không giải 
thích được.Vì lòng tin của người Phật tử khởi từ trí xétđoán. Bởi thế 
nên nó vô cùng vững chắc, mãnh liệt. Chính nó là căn bản phát sinh 
các hạnh lành, Phật dạy: "Tin là mẹ vô lượng của công đức". Nhưng 
Phật tử tin cái gì? Phật tử tin Tam Bảo: Tin Phật: Phật tử biết rằng 
đức Phật là đấng hoàn toàn giác ngộ, giải thoát. Vì thế, Phật tử suốt 
đời tin tưởng theo Phật, để hướng tiến đến sự giác ngộ, giải thoát mà 
Phật đã thân chứng. 


Tin pháp: Pháp là chân lý, là sự thật mà đức Phật đã khám phá ra và 
truyền lại cho chúng ta. Hay nói một cách khác, pháp là giáo lý đúng 
như sự thật mà đức Phậtđã thuyết minh. Chúng ta tin tưởng những 
giáo lý ấy, vì người nói ra là đức Phật,đã thân chứng được và giác 
ngộ được nhờ giáo lý ấy. 


Tin Tăng: Tăng là người thực hành các giáo lý của Phật để giác ngộ 


mình và người, là kể thay Phật đưa cao ngọn đuốc chánh pháp sáng 
ngời, để soi đường cho chúng sinh. Vì thế, Phật tử suốt đời quy 
hướng về Tăng. 


2. Tấn căn: Tấn là tỉnh tấn. Tấn căn là sự dũng mãnh tỉnh tấn trên 
bước đường tu tập không bao giờ 


thối lui. Nếu đã có lòng tin chắc chắn mà không tỉnh tấn thực hiện, 
làm theo những điều mình tin, thì lòng tin suông ấy trở thành vô 
dụng, không đưa chúng ta đến đâu cả. 


Vậy cho nên người Phật tử đã tin Tam Bảo, thì phải luôn luôn tỉnh 
tấn thực hành giáo lý của Phật.Theo Luận Nhiếp Đại Thừa, tỉnh tấn 
có ba thứ: 


BỊ giáp tỉnh tấn: Nghĩa là mang áo giáp tỉnh tấn. Người Phật tử trong 
cuộc chiến đấu để diệt trừ đau khổ, tiến tới giải thoát, cần phải 
mang áo giáp tinh tấn, để khi xông pha vào trận địa "phiền não", khỏi 
bị ma quân hãm hại. Nhờ có áo giáp này, người Phật tử tin tưởng ở 
năng lực của mình hùng dũng tiến tới, không sợ gian nan nguy hiểm, 
không lùi bước trước một trở ngại hay một địch thủ nào. 


Gia hạnh tinh tấn: Nghĩa là luôn luôn gắng sức không bao giờ dừng 
nghĩ trên bước đường đi đến giải thoát. Với thứ tỉnh tấn này, người 
Phật tử càng tiến càng hăng, càng thêm sức lực, càng phấn chí không 
bao giờ biết mệt mi. 


Vô hỷ túc tinh tấn: Vô hỷ túc tỉnh tấn nghĩa là không vui sướng tự 
mãn, cho là vừa đủ khi mới thu được một ít thắng lợi trên đường tu 
hành. Người Phật tửchưa chứng được Phật quả, thì còn gia công 
gắng sức tu luyện mãi, chứ không chịu dừng nghỉ, vui thú với một 
quả vị thấp thỏi, tạm bợ, như người bộ hành khi chưađến đích cuối 
cùng, thì còn hăng hái bước mãi, chứ không chịu chấm dứt cuộc 
hành trình của mình, bằng cách an phận ở mãi trong quán trọ bên 
đường. 


3. Niệm căn: Niệm là ghi nhớ. Ghi nhớ những gì? 


a) Thứ nhất niệm thí: nghĩa là nhớ tu bố thí. Người Phật tử thường 
ngày nhớ đem tài sẳn bố thí cho người bần cùng; đem hùng lực cứu 
giúp người sợ hãi; đem chánh pháp chỈ giáo cho người si mê, khiến 
họ hết khổ được vui. 


b) Thứ hai niệm giới: nghĩa là nhớ trị tịnh giới để đoạn trừ các phiền 
não nghiệp chướng, tăng trưởng mọi hạnh lành. Giới có ba thứ: 


Nhiếp luật nghi giới: Những giới để ngăn cấm các hạnh nghiệp thô 
xấu, đoạn diệt các nghiệp chướng nơi thân tâm. 


Nhiếp thiện pháp giới: Những quy điều đúng pháp và lợi ích, người 
thực hành theo nó, có thể thành tựu tất cả pháp lành. 


Nhiếp ích hữu tình giới: Những điều luật làm lợi ích an lạc cho tất cả 
chúng sinh. 


c) Thứ ba niệm thiên: Luận Nhiếp Đại Thừa có nói: "Thiên niệm trụ 
là an trụ bốn món thiền định". Vậy niệm thiên là nhớ tu các niệm 
thiền định, đểgạn sạch tất cả phiền não, thể chứng chân như: 4. Định 
căn: Định hay tịnh lự do dịch nghĩa chữ Phạn là Dhyana (Thiền na). 
Định là lắng tâm yên tịnh, chuyên chú vào chánh pháp, để suy đạt 
thật nghĩa của nó. Theo Luận Nhiếp Đại Thừa, định có thể 


chia làm ba bậc: 


An trụ định: Để tâm an trụ vào định cảnh, không cho tán động, do đó 
phiền não được tiêu trừ. 


Dẫn phát định: Do đoạn sạch phiền não nên được phát sanh sáu món 
thần thông là các công đức thù thắng. 


Thành sở tác sự định: Do đã phát khởi được các công đức, thần 
thông, nên thường làm lợi ích cho tất cả chúng sanh; cứu độ chúng 
sanh giải thoát sanh tử, chứngđược Niết Bàn. 


5. Huệ căn: Huệ là trí huệ sáng suốt, thâm nhập được chân tướng của 
vạn pháp. Trí huệ ấy không có sự phân biệt, vì phân biệt là tác dụng 
của vọng thức, là mê lầm. Cũng theo Luận Nhiếp Đại Thừa, trí huệ 

có ba thứ: 


Vô phân biệt gia hạnh huệ: Quán trí này không còn thấy có phân biệt, 
nhưng còn có gia hạnh, nghĩa là còn phải dụng công tu hành, để 
thành tựu hoàn toàn vô phân biệt trí. Vì thế, nên gọi là " vô phân biệt 
gia hạnh huỆ". 


Vô phân biệt huệ: Trí huệ này không có sự phân biệt, mà không cần 
phải gia hạnh vì đã thuần phục. 


Do không phân biệt nên không có mê vọng. Nhờ trí huệ này, người tu 
hành được tự tại thể chứng nhân như. 


Vô phân biệt hậu đắc huệ: Hay hậu đắc trí, nghĩa là trí huệ có được 


sau khiđã chứng được chân như. 


Trí huệ này hoàn toàn sáng suốt, tỏ ngộ được thật nghĩa của các 
pháp. Chư Phật nhờ hậu đắc trí này mà thi tác vô lượng công đức, để 
cứuđộ chúng sanh. 


Nói một cách tổng quát giản dị, huệ căn là trí huệ do thiền định đã 
làm lặng sạch. Nó không đạt được sự thật của các pháp; nó là căn 
nguyên phát sanh mọi việc vĩ đại để giải thoát chúng sinh. 

IH. Định Nghĩa Ngũ Lực 

Ngũ lực tức là năm năng lực vĩ đại, năm thần lực của Ngũ căn. Nói 
một cách dễhiểu: Ngũ căn như năm cánh tay, còn ngũ lực như là sức 
mạnh của năm cánh tay ấy. 


IV. Thành Phần Và Nội Dung Của Ngũ Lực 


1. Tín lực: tức là thần lực của đức tin, hay sức mạnh lớn lao, vi diệu 
do tín căn phát sinh. 


2. Tấn lực: tức thần lực của đức tinh tấn, hay sức mạnh bất thối 
chuyển, kiên cố, có thể san bằng mọi trở lực, sức mạnh này do tấn 
căn phát sinh. 


3. Niệm lực: tức là thần lực của sự ghi nhớ, hay sức mạnh lớn lao 
bền chắc của niệm căn. 


4. Định lực: tức thần lực của sự tập trung tư tưởng hay sức mạnh vĩ 
đại củađịnh căn. 


5. Huệ lực: tức thần lực của trí huệ hay sức mạnh vô biên của huệ 


can. 


Nói một cách tổng quát, những sức mạnh này là kết quả thu đạt 
được do sựkiên cố tu luyện của Ngũ 


căn. Nó như là một ngọn lửa bật lên sau khi người tađã nỗ lực cọ sát 
hai cây củi vào nhau để lấy lửa. 


C. Kết Luận 
Diệu Dụng Của Ngũ Căn Và Ngũ Lực 


Như chúng ta đã thấy ở trên, Ngũ căn và Ngũ lực vừa làm hai căn 
bản, vừa là nghị lực để phát sinh, tăng trưởng vô lượng công đức thù 


thắng. 


Bất luận người nào, hễ đã lấy trí làm nền tảng, tinh tấn thật hành 
chánh pháp (tấn), hằng ghi nhớ 


chánh pháp để tiến tu (niệm), tập trung tư tưởng để trừsạch vô minh 
phiền não, đem diệu huệ vô phân biệt (huệ) để chứng chân như, thì 
người ấy thế nào cũng nắm chắc trong tay quả vị vô thượng Bồ đề. 
Vì sao? Vì ngườiấy đã có những thần lực vĩ đại (Ngũ lực) do Ngũ căn 
gây tạo. Với ngũ lực này, hành giả như người bộ hành có đủ phương 
tiện linh lợi, diệu dụng để băng rừng, vượt biển và đi đến đích cuối 
cùng. Đích cuối cùng của người tu hành theo chánh pháp tức là thành 
Phật. Đến đích này, người ấy là ánh sáng của chúng sinh gieo mầm 
an lạc. Chính người mới có đủ thần lực, điệu dụng làm cho chúng 
sinh trởthành những kẻ hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giác ngộ. 


Kết quả của Ngũ căn và Ngũ lực lớn lao, quý báu như thế đó, chúng 
ta không thể không tu theo hai pháp môn ấy. 


Bài Thứ 9 (tt) 
Đạo Đế (Nirodha Gamadukkha) 


(Tiếp theo) 


Thất Bồ Đề Phần 

A. Mở Đề 

Thất Bồ đề phần cũng là một pháp môn quan trọng không kém gì ngũ 
căn. Sở dĩ đức Phật chế ra nhiều pháp môn như thế là để tùy căn cơ 
từng người, ai hợp pháp môn này về tên gọi, về chỉ tiết thì có khác 
nhau, nhưng về đại thể, về tỉnh thần thì có nhiều chỗ giống nhau. Vì 
thế, chúng ta sẽ thấy trong pháp môn "Thất Bồ đề phần" có nhiều 


Z 


điểm giống như trong "Tứ Như ý túc" hay "Ngũ căn, Ngũ 
lực". 

B. Chánh Đề 

I. Định Nghĩa Thất Bồ Đề Phần 


Bồ đề do phiên âm chữ Phạn Boddhi mà ra. Người Trung hoa dịch là 
Giác đạo, hay đạo quả gíac ngộ. 


Phần là từng phần, từng loại. Thất Bồ đề phần là bảy pháp tu tập 


tuần tự hướng đến đạo quả vô thường Bồ đề, hay bẩy pháp giúp 
người tu hành thnàh tựu đạo quả Đại giác. 


Nó cũng có tên là Thất giác chỉ. "Giác: tức là Bồ đề, còn "Chi" tức 
cũng như phần vậy. Thất giác chỉ tức là bảy nhánh, bảy phương tiện 
đi đến đích giác ngộ. 


II. Thành Phần Và Nội Dung Của Thất Bồ Đề Phần 
Thất Bồ đề phần gồm có: 


1. Trạch pháp: Trạch là lựa chọn; Pháp là pháp môn, là phương pháp 
tu hành. Trạch pháp là dùng trí huệ để lựa chọn pháp lành để tu, 
pháp dữ để tránh. Trong sự tu tập, nếu ta không có trí phân biệt 
chánh tà, tất phải lầm lạc. Như các bài trước đã nói, lòng tin của 
người Phật tử phải dựa trên lý trí, nếu không là mê tín. Đức Phật có 
dạy: "Hãy dùng trí huệ suy nghiệm, giải trạch các pháp, rồi sẽ tin thọ, 
thực hành theo". Nếu tu lầm, tin chạ, đều có nguy hại gấp trăm nghìn 
lần người không tu hành. 


Vì vậy, Phật tử chúng ta muốn thẳng tiến trên đường giác ngộ, giải 
thoát, không phải nghe ai bảo gì tin nấy, không phải tự bảo một cách 
bừa bãi: "đạo nào cũng tốt cả"; không phải dung hòa Phật giáo với 
ngoại đạo; trái lại, Phật tử cần sáng suốt để phòng sự đánh lộn sòng 
của các ngoại đạo, sự xuyên tạc xảo quyệt để làm mất lòng tin sáng 
suốt của chúng ta. Chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo phân biệt chánh, 
tà, chân, ngụy; phải thường trí huệ mà giản trạch cả những pháp ở 
ngoài và những ý tưởng chân vọng của tâm để tu, để đoạn. 


2. Tỉnh tấn: Nhưng một khi đã lựa chọn được pháp môn chân chính 
để tu rồi, thì phải tỉnh tấn, nghĩa là luôn luôn dũng tiến trên bước 
đường tu tập, không quản ngại gian lao khó nhọc, không khiếp sợ; 
không thối chuyển, không tự mãn, tựcao mà bỏ dở mục đích chưa 
đạt được (như đã nói ở bài ngũ 


căn). 


3. Hỷ: Nghĩa là hoan hỷ. Nhờ tỉnh tấn tu hành, nên đoạn trừ được 
dần phiền não thành tựu vô lượng công đức, do đó, sanh tâm hoan 
hỷ và phấn chí tu hành. 


4. Khinh an: Khinh là nhẹ nhàng. An là an ổn. Nhờ sự tinh tiến tu tập 
nên thân tâm được thanh tịnh; do đó người tu hành cẩm thấy nhẹ 
nhàng, khoan khoái, khinh an, như đã trút được gánh nặng dục vọng, 
mê mờ. 


5. Niệm: (Cũng như chữ niệm trong mấy bài trước) nghĩa là thường 
ghi nhớchánh pháp để thực hành. 


Tâm niệm ta, nếu không thường nhớ chánh pháp, tất nhiên tạp niệm 
phát sanh, phiền não tăng trưởng. Cũng như một đám đất nếu không 
trồng hoa, thì cổ mọc. Vì thế người tu hành cần phải để 


tâm ghi nhớ chánh pháp,đừng cho xao lãng buông lung nghĩ bậy. 


6. Xả: Nghĩa là bỏ ra ngoài không vướng bận. Xả tức là hành xả tâm 
sở, một trong 11 món Thiện tâm sở. 


Hành xả nghĩa là thế nào? 


Người tu hành, nhờ trí sáng suốt, nhận biết "thọ là khổ", nên không 
nắm giữ một thứ nào hết, dù quý báu bao nhiêu. Ngay trong sự tu 
hành cũng vậy, họ không trụ trước ở các pháp mình đã tu, đã chứng; 
trái lại họ luôn luôn xả bỏ những øì mình đạt đến, để tiến triển trên 
bước đường đi đến giải thoát. Nếu người tu hành cứ mãi say đắm 
vào quả vị mình đã chứng, thì suốt đời sẽ bị trầm một nơi đó, không 
bao giờ có thể tiến lên, để đạt thành đạo quả vô thượng Bồ đề.Kinh 
Kim Cang sớ có nói: "Người tu hành phải như người nương thuyền 
qua sông, khi thuyền đã cập bến, nếu ta không bỏ nó để lên bờ, thì 
đừng hòng đến đâu và biết gì được. Người muốn thành đấng siêu 
việt tự tại, cần phải từ trước khước mọi đắm say". 


Pháp hành xả này giúp chúng ta thành tựu sự siêu việt. 

C. Kết Luận 

Tóm lại, người tu bảy pháp Bồ đề phần này, chắc chắn sẽ được bốn 
kết quả quý báu sau đây: 1. Tất cả pháp ác đều được tiêu trừ. 

2. Tất cả pháp lành càng ngày càng tăng trưởng. 


3. Vì thường tu thiện, đoạn ác, nên luôn luôn được an lạc, không bị 
đau khổ. 


4. Sẽ chứng thành Phật quả. 
Bài Thứ 10 
Đạo Đế (Nirodha Gamadukkha) 


(Tiếp Theo) 


Bát Chánh Đạo 
A. Mở Đề 


Trong 37 món trợ đạo, Bát Chánh đạo là một pháp môn chính, được 
nhắc nhở đến nhiều nhất. Vì thế, mỗi khi nói đến Đạo đế là người ta 
liên tưởng đến Bát Chánhđạo. Thậm chí có người tưởng lầm rằng 
Đạo đế với Bát Chánh đạo là một. 


Sở dĩ Bát Chánh đạo được xem là pháp môn chính của Đạo đế, vì 
pháp môn này rấtđầy đủ có thể bao gồm được các pháp môn khác 
của Đạo đế. Nó rất phù hợp với mọi căn cơ, mọi thời đại, mọi 
phương sở; đối với Tiểu Thừa cũng như Đại Thừa, người Đông 
phương cũng như Tây phương ai ai cũng đều công nhận giá trị hoàn 
toàn cao cả của Bát Chánh đạo, và đều áp dụng pháp môn này trong 
sự tu hành của mình để đoạn trừ phiền não khổ đau, hầu bước lên 
con đường giải thoát, an vui, tự tại. 


B. Chánh Đề 
I. Định Nghĩa Bát Chánh Đạo 


Bát Chánh đạo là tám con đường ngay thẳng hay tám phương tiện 
mầu nhiệm đưa chúng sinh đến đời sống chí diệu. 


Người ta cũng có thể dịch nghĩa "Bát Chánh đạo" là con đường chánh 
có tám ngánh, để đưa chúng sinh đến địa vị Thánh. 

Cũng có khi người ta gọi Bát Chánh đạo là "Bát Thánh đạo" vì cái 
diệu dụng của nó sau đây: a) Những kẻ phàm phu học đạo, noi theo 
pháp môn này mà tu, thì khỏi lầm lạc vào nẻo nguy hiểm, lần hồi sẽ 
chứng được quả Hiền Thánh. 


b) Những bậc Hiền Thánh nương theo tám phương tiện này thì sẽ đi 
đến cảnh Niết Bàn. 

Bát Chánh đạo gồm có: 

1. Chánh kiến 

2. Chánh tư duy 

3. Chánh ngữ 


4. Chánh nghiệp 


5. Chánh mạng 
6. Chánh tinh tấn 
7. Chánh niệm 

8. Chánh định 


II. Nội Dung Và Giá Trị Mỗi Thành Phần Của Bát Chánh Đạo 1. 
Chánh kiến: Chánh là ngay thẳng, đúng đắn; Kiến là thấy, nhận biết. 
Chánh kiến hay Chánh tri kiến là thấy, nghe, hay, biết một cách ngay 
thẳng, công minh, đúng với sự thật khách quan. Người có chánh kiến 
thấy như thế nào thì nhậnđúng như thế ấy, không lấy trắng làm đen, 
xấu làm tốt, dở làm hay, hay trái lại. Sự nhận xét sự vật của người 
ấy không bị tập quán, thành kiến, dục vọng ngăn che hay làm sai lạc. 
Người có chánh kiến biết phân biệt cái nào giả, cái nào thật. Và khi 
đã biết cảnh giả, vật dối, thì mắt không chăm, tâm không chú; còn 
khi rõ biết cảnh vật thật, lời lẽ chân, thì chuyên tâm vào sự lý chân 
thật làm cho đèn huệ sáng ngời, tiền trần không phương che ám 
được. 


2. Chánh tư duy: Tư duy là suy nghĩ, nghiệm xét; nó thuộc về ý thức. 
Chánh tư duy là suy nghĩ, xét nghiệm chân chánh, tư tưởng đúng với 
lẽ phải. 


Người tu theo phép Chánh tư duy, thường xét nghĩ đạo lý cao siêu, 
suy tìm thểếtánh nhiệm mầu, biết xét những hành vi lỗi lầm, những ý 
nghĩ xấu xa để sám hối; biết suy nghĩ về ba món vô lậu học: Giới, 
Định, Huệ, để tu giải thoát; biết suy xét vô minh và nguyên nhân đau 
khổ, là nguồn gốc của tội ác, và tìm phương phápđúng đắn để tu 
hành hầu giải thoát cho mình và cho người. 


3. Chánh ngữ: Ngữ là lời nói; Chánh ngữ là lời nói chân thật, công 
bình, ngay thẳng và hợp lý. 


Người tu theo chánh ngữ, không bao giờ nói sai, không thiên vị, thấy 
đở nói hay, không xuyên tạc, nghe một đường nói một ngả. Người 
theo chánh ngữ rất thận trọng lời nói; trước khi muốn nói gì phải suy 
nghĩ coi có lợi ích và chân thật không. Xưa đức Khổng Tử vào viếng 
chốn cổ miếu, thấy bức tranh họa một hình người kẹp miệng ba lần, 
Ngài dạy lại dạy môn đệ phải cẩn thận lời nói. 


Ngày xưa, trước khi đức Phật sắp nhập Niết Bàn, có Đệ tử hỏi: Bạch 
đức Thế Tôn, khi Phật nhập Niết Bàn rồi, người đời sau gặp nhiều 
sách vởngoại đạo không sao phân biệt với kinh Phật, như thế, biết tin 


theo lời nào tu? 
Phật dạy: 


Chẳng luận là lời nói của ai miễn là lời ấy đúng sự thật, hợp chân lý 
thì cứtin theo mà tu. 


Vậy, phàm những lời nói đúng lý, hợp lẽ, có lợi ích cho toàn thể 
chúng sinh là chánh ngữ. Những lời nói ấy chúng ta phải tin theo và 
tập nói cho đúng nhưthế. 


4. Chánh nghiệp: Nghiệp là do người Trung Hoa dịch chữ Phạn 
Karma mà ra. Nghiệp hay Karma nghĩa là hành động tạo tác. 


Chánh nghiệp là hành động, việc làm chân chính, đúng với lẽ phải, 
phù hợp với chân lý, có lợi ích co người lần vật. 


Người theo đúng "chánh nghiệp" là người luôn luôn thận trọng, 
giữgìn mọi hành động của mình, để 


khỏi làm tổn hại đến quyền lợi, nghề nghiệp, địa vị, danh giá, hạnh 
phúc, tánh mạng của người khác. 


Hơn nưa người theo đúng chánh nghiệp bao giờ cũng tôn trọng 
lương tâm nghề nghiệp của mình, luôn luôn hành động có lợi ích cho 
mọi người, mọi vật; và nếu cần, có thể hy sinh quyền lời hay tánh 
mạng mình để giải thoát nỗi đau khổ cho người khác. 


Ngoài ra cũng gọi là chánh nghiệp, khi dùng trí huệ để quán tưởng 
những pháp chân chính, hoặc ngồi Thiền, niệm Phật, hoặc trì tụng 
kinh hành, để giữ gìn thân, khẩu, ý ba nghiệp cho thanh tịnh. 


5. Chánh mạng: Mạng là sự sống, đời sống. Chánh mạng là sanh sống 
một cách chân chính bằng nghề 


nghiệp lương thiện, trong sạch của mình. Người theo đúng Chánh 
mạng sống một cuộc đời ngay thật, không gian tham, không làm giàu 
trên mồhôi, nước mắt của người khác, không làm cho người và vật 
phải đau khổ vì nghềnghiệp của mình. Người theo đúng Chánh mạng 
sống một cuộc đời có ý nghĩa lợi mình, lợi người, xứng với bát cơm 
mình ăn, manh áo mình mặc, chứ không ăn không ngồi rồi, sống bám 
vào người khác. 


Người theo Chánh mạng sống đúng Chánh pháp, không mê tín dị 
đoan, và biết thân tứ đại vốn vô thường, nên lấy tịnh giới làm thể, 
lấy trí huệ làm mạng, bỏniệm vọng cầu, an vui với chánh pháp. 


6. Chánh tỉnh tấn: Chữ “tinh tấn” ở đây cũng cùng nghĩa như tỉnh tấn 
đã nói trong bài trước, nghĩa là chuyên cần, siêng năng, thẳng tiến 
mục đích đã vạch sẵn không vì một lý do gì mà lùi bước. Chánh tinh 
tấn là chuyên cần, siêng năng làm việc chánh nghĩa, lợi lạc cho mình 
cũng như cho người và vật. 


Người theo đúng Chánh tỉnh tấn, trước tiên, bao giờ cũng hăng hái 
sửa mình, cương quyết bài trừ 


những điều ác, quyết tâm phát triển mọi hạnh lành (xem bài Tứ 
Chánh cần). Người theo đúng Chánh tỉnh tấn, dũng mãnh tiến lên 
trên đường điđến giải thoát, cho đến lúc nào đạt được mục đích cao 
cả, cùng tột ấy mới thôi (xem đoạn "Tấn căn" trong bài Ngũ căn). 


Nói tóm lại, người theo đúng Chánh tỉnh tấn, quyết tạo nghiệp vô lậu 
xuất thếgian, lấy chánh trí làm mãnh lực, lấy Niết Bàn làm chỗ quy 
hướng, một lòng chẳng trễ, muôn kiếp không đời, quyết công phu, 
định thành đạo quả để trước tự độ,sau hóa đỗi chúng sanh. 


7. Chánh niệm: Niệm là ghi nhớ (cũng như nghĩa chữ niệm ở các bài 
trước). Chánh niệm là ghi nhớ 


đến những điều hay lẽ phải, những điều lợi lạc cho mình cho người, 
những đạo lý chân chính quý trọng cao siêu. 


Chánh niệm có hai phần: 


a) Chánh ức niệm: là nghĩ nhớ đến các điều lỗi lầm để thành tâm sám 
hối, và nghĩ nhớ đến Tứ trọng ân: ân cha mẹ, ân tổ quốc, ân chúng 
sinh và ân Tam Bảo đểlo báo đền. 


b) Chánh quán niệm: là dùng tâm từ bi xét nghĩ cuộc đời là khổ não, 
tật bệnh, mê mờ mà chúng sinh đang mắc phải, để mở rộng lòng 
thương yêu và quyết ra tay cứuđộ. 


Người theo đúng Chánh niệm, thường quán sát cảnh chân đế, năng 
tưởng niệm các pháp trợ đạo; bất luận ở đâu và làm gì, cũng nhớ 
nghĩ đến cái quả vô lậu xuất thế gian, dù trải qua bao nhiêu số kiếp 
cũng không thối tâm xao lãng. 


8. Chánh định: Chữ "Định" ở đây cũng đồng nghĩa như chữ định 
trong các bài trước, nghĩa là tập trung tư tưởng vào một vấn đề gì, 
để thấy cho rõ ràng. Chánh định là tập trung tư tưởng vào một vấn 
đề 


chính đáng, đúng với chân lý, có lợi ích cho mình và người. 


Người theo đúng Chánh định, thường tập trung tư tưởng để quan sát 
những vấnđề chính sau đây: Quán thân bất tịnh: (bất tịnh quán) tức 
là quán tưởng thân không thanh tịnh,để trừ tham dục, sai ái (xem lại 
đoạn: "quán thân bất tịnh" trong bài Tứ niệm xứ). 


Quán từ bỉ (từ bi quán) là quán tưởng tất cả chúng sinh đều là một 
chân tâm, bình đẳng không khác, để đoạn trừ thù hận, và mở rộng 
lòng thương yêu để cứu độchúng sinh. 


Quán nhân duyên: (nhân duyên quán) là quán tưởng tất cả pháp hữu 
hình nhưmuôn vật, vô hình như 


tâm niệm đều là giả hợp, duyên nhau mà có, chứ không có một cách 
chân thật, không trường tồn, để 


đoạn trừ ngu si, pháp chấp. 


Quán giới phân biệt: (giới phân biệt quán) nghĩa là phân biệt và quán 
tưởng sự giả hợp của 18 giới: 6 


căn, 6 trần, 6 thức để thấy không thật có "ngã, pháp" ngõ hầu diệt trừ 
ngã chấp, pháp chấp. 


Quán hơi thở: (sổ tức quán) nghĩa là quán tưởng bằng cách chuyên 
chú đếm hơi thở ra vào, để đổi trị 


sự tán loạn của tâm thức. 
C. Kết Luận: 


Như đã nói ở đoạn mở đề, Bát Chánh đạo là pháp môn rất được 
thông dụng. Sựthông dụng này sở dĩ 


có được là nhờ lợi ích thiết thực và quý báu của nó đối vớiđời sống 
cá nhân của người tu hành, đối với xã hội, và đối với đời sống tương 
lai. Có thể tóm tắt những lợi ích, hay công năng của Bát Chánh đạo 
trong ba điểm sau đây: 


1) Gải thiện tự thân: Nếu con người chuyên tu theo tám đường chánh 
này, thì sửa đổi được tất cả mọi sự bất chính, mọi tội lỗi trong đời 
sống hiện tại của mình, như ý niệm mê mờ, ngôn ngữ đảo điên, hành 
vi sai quấy, đời sống vô luân. Khi những điều trên này đã được cải 
thiện, thì tất cả cuộc đời riêng của mỗi người sẽ chân chính, lợi lạc 
và thiện mỹ. 


2) Cải thiện hoàn cảnh: Nếu trong xã hội ai ai cũng đều chuyên tu 
theo támđường chánh đạo này, không những có nhiều lợi lạc trong 
cuộc đời hiện tại mà còn gây tạo cho mình một tương lai tươi sáng, 
gieo trồng cho mình những hạt giống Bồ đề để ngày say gặt hái quả 
vô thượng Niết Bàn, đầy đủ bốn đức Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. 


Vì những lợi ích quý báu như thế, chúng tôi xin khuyên mọi Phật tử 
hày phát nguyện cương quyết tu theo Bát Chánh đạo. 


Tổng Kết Về Đạo Đế 


Chúng ta vừa biết qua nội dung của Đạo đế, hay 37 món trợ đạo là: 
Tứ niệm xứ,Tứ chánh cẫn, Tứ 


như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất Bồ đề phần, Bát Chánh đạo. Phần 
Đạo đế đã chiếm hết bốn bài trong mười bài nói về Tứ đế. Chỉ cái số 
lượng ấy cũng đủ nói lên sự quan trọng mà đức Phật muốn dành cho 
phương pháp tu hành đểếchứng nhập Niết Bàn. Nhưng chúng ta đừng 
nên thấy quá nhiều pháp môn mà vội nản lòng, thối chí. Vì căn cơ 
chúng sinh không đều, nên đức Phật cần chế ra nhiều pháp môn, để 
mỗi người có thể tùy theo căn cơ mính mà lựa pháp môn thích hợp 
đểtu hành. Tất nhiên một người có thể tu nhiều pháp môn nếu có đủ 
khả năng, trí tuệ, sức khỏe; những nếu không đủ điều kiện, thì tu 
một pháp môn cũng được. Khi tu thành một pháp, các pháp kia đều 
thành, vì nó là một nhiếp thuộc lẫn nhau. 


Vậy Phật tử không nên ngã lòng thối chí. Với sự quyết tâm, với đức 
tỉnh tấn, chúng ta tuần tự tiến dần vào Đạo đế, không lo sợ, không 
nghỉ ngờ, cũng không quá bồng bột, nóng nảy, rồi đây chậm hay 
nhanh, thế nào cũng phải đếnđích. 


Hỡi quí vị Phật tử ! Mười phương các đức Như Lai, đầu tiên đều nhờ 
các pháp môn này mà dần dần được viên thành Phật quả. Tất cả 
Thánh giả trong ba thừa, đều nương vào đây để tu hành cho đến 
ngày đạt đích. Chúng ta, là con Phật, những người đang canh cánh 
ôm ấp bên lòng trí nguyện thành Phật, để cứu độ và cứu độchúng 
sinh, lẽ nào trong lúc đức Phật đã vì lòng từ bi mà sửa soạn cho 
chúng ta mọi phương tiện, mọi hành lý để tiến lên đường giải thoát, 
chúng ta lại do dự,chần chờ hay thối thác! 


Vậy chúng ta hãy mau mau cất bước lên đường giải thoát. 
Nguồn: Thư Viện Hoa Sen 


http://www.thuvienhoasen.0org 


